HOA HỌC 


(b NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


LÊ KIM LONG - ĐẶNG XUÂN THƯ (đồng Chủ biên) 
NGUYÊN THU HÀ - NGUYÊN VĂN HẢI 
LÊ TRỌNG HUYỀN - VŨ ANH TUẤN 


Bài tập 
HOÁ HỌC 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Chương 1. 


Bài l. 
Bài 2. 
Bài 3. 
Bài 4. 


Chương 2. 


Bài 5. 
Bài 6. 


Bài 7. 


Bài §. 


Bài 15. 
Bài l6. 


Chương 5. 


Bài l7. 
Bài 18. 


Chương 6. 


Bài 19. 
Bài 20. 


Chương 7. 


Bài 21. 
Bài 22. 
Bài 23. 


. Liên kết hoá họ. 
. Quy tắc octet, 


. Liên kết công hoá trị......... 
. Liên kết hydrogen và tương tác van dờt Waal 
. Ôn tập chương 3........ 
Chương 4. 


MỤC LỤC 


Câuhỏi Đápán 
- tà 
„13 
. TỐ 
si? 
18 


Câu tạo nguyên tử 
Thành phần của nguyên tử 
Nguyên tô hoá học 
Câu trúc lớp vỏ electron nguyên tử 
Ôn tập chương 1 


Bảng tuần hoàn các nguyên tô hoá học 

và định luật tuân hoàn 81 
Câu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tô hoá học ..... IS 81 
Xu hướng biện đổi một số tính chât của nguyên tử 

các nguyên tô trong một chu kì và trong một nhỏóm...... TW xố 82 


Xu hướng biến đổi thành TY và một số tính chât 
của hợp chất trong một chu kì......... 
Định luật trần hoàn. Ý nghĩa của '.... tuần hoàn. 
các nguyên tô hoá học.. 
Ôn tập chương 2........ 


Tên kết ion 


Phản ứng oxi hoá — khử 
Phân ứng oxi hoả — khử, 
Ôn tập c 
Năng lượng hoá học . 
Biến thiên enthalpy trong các phản ứng hoá học ........... đS gsusyei 11 
Ôn tập chương 5. 
Tốc độ phản ứng. 
Tốc độ phản ứng. 
Ôn tập chương 6. 
Nguyên tô nhóm halogen................................-2- 22222222 XS xà 24 
Nhỏm halogen. ... 
Hydrogen halide. Muôi halide. 
lẫn tt ticï NEOD?PsouasfmongraosiqogftSGio0it0nftingttdsad 


LỜI NÓI ĐẦU 


Để việc hoc tấp đat hiệu quả cao, các em hoc sinh cần phải hiểu thâu đáo 
những gì mình học được, từ đó mới có thể ghi nhớ và vận dụng kiến thức vào giải 
quyết những vẫn đẻ trong thực tiễn đời sông. Làm thế nào đê tự mình biết được 
1nình đã hiểu đúng các khái nệm, nguyên lí, định luật,... đã học hay chưa? 


Cùng với hệ thông câu hỏi trong sách giáo khoa Hoả học10, sách Bài zẩp 
Hoá học 10 được biên soạn nhằm mục đích cung cập thêm cho các em các câu hỏi 
đánh giá ở các bậc nhận thức khác nhau và hướng dẫn các em cách phân tích câu 
hỏi, cách trình bày một câu hởi sao cho đủ ý và đễ hiểu. qua đó giúp các em phát 
triển năng lực đặc thù bộ môn, năng lực tự học cùng các năng lực chung mà mỗi 
người cần phải trang bị làm hành trang cho cuộc sông. 

Sách Bài tập Hoá học 10 được chia làm hai phân: 

Phân 1. Câu hỏi và bài tập: cung cấp hệ thông câu hỏi được thiết kế từ đễ đến 
khó theo thang bậc đánh giá của Blooms nhăm mục đích giúp các em ôn luyện, 
củng cô kiến thức đã học trong sách giáo khoa. 

Phân 2. Đáp án và hướng dẫn giải: cũng câp đáp án và hưởng dẫn giải một số 
câu hỏi khó, qua đó các em có thể tự đánh giá được kêt quả học tập của mình, từ 


đó có biện pháp điều chỉnh kịp thời, giúp nâng cao hiệu quả học tập. 


Chúc các em thành công! 
Các tác giả 


Phần Ï. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


( CHƯƠNG $}) CẤU TẠO NGUYÊN TỬ ) 


Bài 1. THÀNH PHẦN CỦA NGUYÊN TỬ 
rẻ. NHẬN BIẾT 


1.1. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Nguyên tử được câu thành từ các hạt cơ bân là proton, neutron và electron. 
B. Nguyên tử có câu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử. 
€. Hạt nhân nguyên tử câu thành từ các hạt proton và neutron. 
D. Vỏ nguyên tử câu thành từ các hạt electron. 
1.2. Trường hợp nào sau đây có sự tương ứng giữa hạt cơ bản với khối lượng 
và điện tích của chúng? 
A. Proton, mz0,00055 amu, q= +] 
B. Neutron, mz ] amu. q= 0. 
Œ. Electron, mz l amu. q=-—]. 
D. Proton, mz l amu. q=-]. 
1.3. Nêu đường kính của nguyên tử khoảng 10” pm thì đường kính của hạt nhân 
hoảng 
A.102 pm. B.10'pm. Œ. 102 pm. D. 10'pm. 


1.4. Viết lại bảng sau vào vở và điền thông tin còn thiên vào các ô trông: 


Nguyênt |KíÍhiệu| Z Sốe | Sốp Sốn | Số khối 
Carbon 
Nitrogen 
Oxygen 
Sodium (natri) Na 11 Ỷ 11 bị 23 


ọ© THÔNG HIỂU 


1⁄3. Bằng cách nào có thể tạo ra chùm electron? Nêu khôi lượng và điện tích 
của electron. 

1.6. Fluorine và hợp chất của nó được sử dụng làm chất chồng sâu răng, chât 
cách điện, chất làm lạnh, vật liêu chông đính,... Nguyên tử fuorine chứa 9 electron 
và có số khối là 19. Tổng sô hạt profon, electron và neutron trong nguyên tử 
fiuorine là 
A.19. B.28. €. 30. ; 39, 

1.7. Khôi lượng của nguyên tử magnesium là 39,8271.10-? kg. Khôi lượng của 
mmagnesium theo amu là 
A. 23.978 B.66,133.10Ÿ!.C.24/000 D. 23.985.103 


1.8. Khôi lượng tuyệt đối của một nguyên tử oxygen bằng 26,5595.107?7 kg. 
Hãy tính khối lượng nguyên tử (theo amu) và khối lượng mol nguyên tử 
(theo g) của nguyên tử này. 


lộ VẬN DỤNG 


1.9. Tông sô các hạt proton, neutron và elecfron trong nguyên tử của nguyên tô 
X là 10. Sô khôi của nguyên tử nguyên tô X là 
A3. B.4. C.6. D.7. 


1.10. Nguyên tử helium có 2 PIDÚÔN 2 neutron và 2 electron. Khôi lượng của 
các electron chiếm bao nhiêu % khối lượng nguyên tử helium? 

A. 2/72. B.0,272%. C. 0,0272%. D. 0,0227% 

1.11. Hợp kim chứa nguyên tô X nhẹ và bên, đùng chế tạo vỏ máy bay, tên lửa. 
Nguyên tô X còn được sử đụng trong Xây dựng, ngành điện và đồ gia dụng. 
Nguyên tử của nguyên tô X có tổng số hạt (proton, electron, neutron) là 40. 
Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12. 

a) Tính sô mỗi loại hạt (proton, eleclron, neutron) trong nguyên tử %. 
b) Tính sô khôi của nguyên tử X. 

1.12. Nguyên tử alumninium (nhôm) gồm 13 proton và 14 neutron. Tính khối 

lượng proton, neutron, electron có trong 27 g nhôm. 


1.13. Xác định khối lượng của hạt nhân nguyên. tử boroơn chứa Š proton, 6 neutron 
và khôi lượng nguyên tử boron. So sánh hai kết quả tính được và nêu nhận xét. 


Bài 2. NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 
rẻ. NHẬN BIẾT 


2.1. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Sô hiệu nguyên tử bằng sô đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử. 
B. Số khối của hạt nhân bằng tổng số proton vả sô neutron. 
€. Trong nguyên tử, số đơn vị điện tích hạt nhân bằng số proton và bằng số neutron. 
D. Nguyên tô hoá học là những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân. 


2.2. Số hiệu nguyên tử cho biết thông tin nào sau đây? 


A. Số profơn. B. Số neutron. €. Số khôi. D. Nguyên tử khối. 
2.3. Dãy nào sau đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tô hoá học? 

A. HN Hy, 2, Bí '9X, 19V, 29 2, 

C.X, #Y, 87. D. 9X, 8Y, 97, 


2.4. Kí hiệu nguyên tử nào sau đây viết đúng? 
A.7N. B. !%O, C. 168. D.Mg?Š. 


2.5. Thông tin nào sau đây không đúng về &S Pb? 
A. Số đơn vị điện tích hạt nhân là 82.  B. Số proton và neutron là 82. 
C. Sô neutron là 124. D. Số khôi là 206. 


© THÔNG HIỂU 


2.6. Cho kí hiệu các nguyên tử sau: 
XU 2W li (gia 3 SÑU dệH VCH Sh 


Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tô hoá học? 


AT CẤU BS T TIM, TỐ, 
€: 2Q: 3M joE- D. "55; 0Q; 8n 


2.7. Nirogen có hai đồng vị bên là '#N và '?N. Oxygen có ba đồng vị bên là 
1O, TTO và AI, Số hợp chất NOz tạo bởi các đồng vị trên là 
A.3. B.ó6. G9. D. 12. 


2.8. Trong tự nhiên, bromine có hai đồng vị bên là HẠ Br chiếm 50,69% số 
nguyên tử và ¿ Br chiếm 49,31% số nguyên tử. Nguyên tử khối trung binh 
của bromine là 
A. 80,00. B.80,112. C. 80,986. D. 79,986. 

2.9. Oxygen có ba đồng vị với tỉ lệ % số nguyễn tử tương ứng là !5O (99,757%), 
1O (0,038%), 18Q) (0,205%). Nguyên tử khối trung bình của oxygen là 
A. 16,0. B.16,2. 17,0. D. 18,0. 


lộ VẬN DỤNG 


2.10. Nguyên tô R có hai đồng vị, nguyên tử khối trung bình là 79,91. Một trong hai 
đồng vị là °R. (chiêm 54,5%). Nguyên tử khôi của đồng vị thử hai là 
A, 80. B.8I1. C.82. D. 80,5. 

2.11. Boron là nguyên 1Ô có nhiều †ác dụng đối với cơ thẻ người như: làm lành 
vết thương, điêu hoà nội tiết sinh dục, chỗng viêm khớp.... Do ngọn lửa 
chảy có màu lục đặc biệt nên boron vô định hình được dùng làm pháo hoa. 


Boron có hai đồng vị là 10B, và llp_ nguyên tử khôi trung bỉnh là 10,81. 
Tính phần trăm số nguyên tử mỗi đồng vị của boron. 


2.12. Đồng vị phóng xạ cobalt (Co-60) phát ra tia y có khả năng đâm xuyên 
mạnh, dùng điều trị các khôi u ở sâu {rong cơ thể. Cobalt có ba đồng VỊ: 
Š$ Co (chiếm 98%), 5Š Co và ŸCo; nguyên tử khối trung bình là 58,982. 


Xác định hàm lượng % của đồng vị phóng xạ Co-60. 


Bài 3. CẤU TRÚC LỚP VỎ ELECTRON NGUYÊN TỬ 
xñ NHẬN BIẾT 


3.1. Orbital nguyên tử là 
A. đám mây chứa eleetron có đạng hình cầu. 
B. đám mây chứa electron có đạng hình sô 8 nỗi. 
Ẳ khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suât cỏ mặt electron 
lớn nhât. 


D. quỹ đạo chuyển động của electron quay quanh hạt nhân có kích thước và 
niăng lượng xác định. 


3.2. Sự phân bổ electron trong một orbital đựa vào nguyên lí hay quy tắc nào 
sau đây? 
A. Nguyên lí vững bên. B. Quy tắc Hund. 
€. Nguyên lí Pauli. D. Quy tắc Panli. 
3.3. Sự phân bô electron trên các phân lớp thuộc các lớp electron dựa vào 
nguyên lí hay quy tắc nào sau đây? 
A. Nguyên lí vững bên và nguyên lí Pauli. 
B. Nguyên lí vững bên và quy tắc Hund. 
€. Nguyên lí Pauli và quy tắc Hund. 
D. Nguyên lí vững bên và quy tắc Pauli. 


3.4. Sự phân bô electron vào các lớp và phân lớp căn cử vào 
A. nguyễn tử khôi tăng đần. B. điện tích hạt nhân tăng dần. 
€. số khôi tăng dần. D. mức năng lượng elactron. 


3.5. Ở trạng thái cơ bản, trong nguyên tử, electron chiếm các mức năng lượng 
A. lần lượt từ cao đến thập. B. lần lượt từ thấp đến cao. 
€. bắt kì. D. từ mức thứ hai trở đi. 

3.6. Các lớp electron được đánh số tử trong ra ngoài bằng các số nguyên 
dương: n= l1, 2, 3,... với tên gọi là các chữ cải 1n hoa là 
A.KLUM,O,.. BLM,NO,.. CKLMN,.. DKM,NO,. 


3.7. Các phân lớp trong mỗi lớp eleetron được kí hiệu bằng các chữ cái viết 

thường, theo thứ tự là 

A.s,đd,p,Ê.. B.s.p, d.Ê... C. s 0/110, D.£ đ,p,s,... 
3.8. Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Những electron ở lớp K có mức năng lượng thấp nhất. 

B. Những electron ở gần hạt nhân có mức năng lượng cao nhất. 

€. Electron ở orbital 3p có mức năng lượng thấp hơn electron ở orbital 3s. 

D. Các electron trong cùng một lớp có năng lượng bằng nhau. 


3.9. Mỗi orbital nguyên tử chứa tôi đa 
A. 1 eleetron B.2 electron. €. 3 electron. D. 4electron. 


3.10. Số orbital trong các phân lớp s, p, đ lần lượt bằng 
A.L3.3. B.1,2,4. 3151. Ð.1.g 


® THÔNG HIỂU 


3.11. Phân lớp 3đ có sô electron tôi đa là 


A.6. 


3.12. Lớp L có sô phân 
A.L 


3.13. Lớp M cỏ số orbit 


A3: 


3.14. Lớp M có số electron tôi đa bằng 


À3: 


3.15. Các electron của 


Xià 
A.6. 


thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên 


B.18. €. 14. D. 10. 
lớp electron bằng 

B5. HIệ. 7 D.4. 
al tôi đa bằng 

B.4. G5: D. 18. 
B.4. Ẳ. D. 18. 


nguyên tử nguyên tổ X được phân bồ trên ba lớp, lớp 


B.8. €. 14. D. 


3.16. Nguyên tô X có Z= 17. Electron lớp ngoài cùng của nguyên 


X thuộc lớp 
A.K 


B.L,. CẮM D. 


3.17. Cách biểu điễn electron trong AO nào sau đây không tuân tỈ 
Pauli2 


3.18. Sự phân bô electron theo ô orbital nào dưới đây là đúng? 


3.19. Dùng ô orbital để 


p.[HTTI. 


mô tâ cách sắp xếp electron trong orbifal s. 


tử nguyên tô 


6. 


tử nguyên tô 


heo nguyên lí 


c.|HI. p.[Hl 


3.20. Trường hợp trong orbital p có chứa hai electron thì có những cách nào 
biểu điễn electron trong orbital đó? Cách nào tuân theo quy tắc Hunđ? 


3.21. Nều mỗi quan hệ về năng lượng của electron trên các orbital, các phân 


lớp, các lớp electron 


3.22. Cho biết tổng số electron tôi đa chứa trong: 
a) Phân lớp p; b) Phân lớp d; ©) Lớp K; đ® LớpM. 


Bộ VẬN DỤNG 


3.23. Nguyên tô X có Z = 12 và nguyên tô Y có Z= 17. 
Viết câu hình electron nguyên tử của nguyên tô X và Y. Khi nguyên tử của 
nguyên tô X nhường đi hai electron và nguyên tử của nguyên tổ Y nhận thêm 
một electron thì lớp electron ngoài cùng của chúng có đặc điểm g2 
3.24. Viết câu hình eleetron theo ô orbital của nguyên tử các nguyên tô có 
Z=9,Z =14 và Z =21. Chủng là nguyên tô kim loại, phí kim hay khí hiếm? 
3.25. Hợp chất A có công thức M4Xa. Tổng số hạt proton, electron và neutron 
trong phân tử A là 214. Tổng số hạt proton, neutron, electron của [M]a 
nhiều hơn so với [X]› trong A là 106. 
a) Xác định công thức hoá học của A. 
b) Viết cầu hình eleetron của các nguyên tử tạo nên A. 


Bài 4. ÔN TẬP CHƯƠNG 1 
rẻ_ NHẬN BIẾT 


4.1. SỐ proton, neutron và electron của z Cr”” lần lượt là 


A. 24.28, 2A. B.24, 28, 21. €C. 24,30, 21. D.24, 28, 27. 
4.2. Tổng số hạt neutron, proton, electron trong ion. SÚT đế 
À5. đề ác sẻ C59, D.5I. 


4.3. Nguyên tử của nguyên tô M có số hiệu nguyên tử bằng 20. Câu hình 
electron của ion M?” là 


A. 13?2s22pS3s23pố, B. 1s?2s22p53s23p54s!, 
C. 1s22s22p53s?3p53d1, D. 18572s22p53s23p64s”, 
4.4. Anion X? có câu hình electron là 1822s”2pŠ. Câu hình electron của X là 
A. 182282 B. 1s22s22p53s7 
Ơ. 1822822p!. D. 1š?2s22p`3s! 


4.5. lon O?” không có cùng số electron với nguyên tử hoặc ion nào sau đây? 
A.Ne. BE. @ cíc D. Mg”. 


10 


4.6. Anion X? có câu hình electron lớp ngoài cùng là 3sˆ3pS, Tổng số electron ở 
lớp vỏ của X? là 
A. 18. B. l6. G8. D.20. 


ọ© THÔNG HIỂU 


4.7. Nguyên tử của nguyên tô M có câu hình electron là 1s”2 
độc thần của M là 


A.3. B.2. 18 ĐI D.0. 

4.8. Nguyên tô Q có số hiệu nguyên tử bằng 14. Electron cuỗi cùng của nguyên 
tử nguyên tô Q điền vào lớp, phân lớp nảo sau đây? 
A.Ks. B.L,p. Œ.M,p. D.N.d 

4.9. Nguyên tử của nguyên tô Y có 14 eleetron ở lớp thứ ba. Thứ tự các lớp và 
phân lớp electron theo chiều tăng của năng lượng là: 1s2s2p3s3p4s3d.... 
Câu hình electron của nguyên tử Y lả 
A. 1s22s22p53s?3pS4s23 d6, B. 1s22s22p53s73pS3 đố 4s”. 
C. 1322s22p53s23p53dỂ, D. 18°2s22p53s23p53d6. 

4.10. Nguyên tử của nguyên tô X có câu hình electron đã xây dựng đến phân lớp 
3đ. Tổng số electron của nguyên tử nguyên tô X là 
A. 18. B.20. [€5 D.24. 


2p†. Số electron 


4.11. lon nào sau đây không có câu hình electron của khí hiếm? 


A. Na”, B.AI. c@nn D. Fe”. 


4.12. Nguyên tử của nguyên tô X cỏ electron cuôi cùng điền vào phân lớp 3p!. 
Nguyên tử của nguyên tô Y có electron cuối cùng điền vào phân lớp 3p”. Số 
proton của X và Y lần lượt là 
A. 13 và l5. B. 12 và 14. €. 13 và 14. D. 12 và 15. 

4.13. Cho các nguyên tô có điện tích hạt nhân như sau: Z = 7;Z.= 14 và Z.=21. 
Biểu điễn cầu hình electron của nguyên tử theo ô orbital. Tại sao lại phân bố 
như vậy? 

4.14. Cho các nguyên. tô có điện tích hạt nhân như sau: Z = 9; Z = 16; Z = 18; 
Z=20 và Z =29. 


Các nguyên tô trên là kim loại, phí kim hay khí hiếm? 


11 


b 

Bộ VẬN DỤNG 

4.15. Tông số hạt cơ bản của nguyên tử X là 13. Câu hình electron của nguyên 
tử Xlà 
A. 1822522p” B. 1s22s22p”. €. 1s2s22pl, D. 152287, 

4.16. Cho nguyên tử R có tông số hạt cơ bản là 46, số hạt mang điện nhiều hơn 
số hạt hông mang điện là 14. Cấu hình electron nguyên tứ của R là 
A. [Ne]3s”3pỶ. B. [Ne]3s23pŸ. €. [Ar]3d!4s°. D. [Ar]4sẺ. 

4.17. Nguyên tô X được sử dụng rộng rãi trong đời sông: đúc tiên, làm đồ trang 
sức, làm răng giả,... Muối iođide của X được sử đụng nhằm tụ mây tạo ra 
mưa nhân tạo. Tổng sô hạt cơ bản trong nguyên tử nguyên tổ X là 155, số 
hạt mang điện nhiêu hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. Xác định 
nguyên tô X. 

4.18. Nguyên tử nguyên tô X có tổng sô hạt cơ bản là 82. Số hạt mang điện 
nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. 


a) Viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tô X. 
b) Xác định số lượng các hạt cơ bản trong ion X”” và viết cầu hình electron của 
1on đó. 

4.19. Trong tự nhiên, hợp chất X tồn tại ở đạng quặng có công thức ABY:. 
X được khai thác và sử dụng nhiều trong luyện kun hoặc sản xuất acid. 
Trong phân tử X, nguyên tử của hai nguyên tô A và B đều có phân lớp 
ngoài củng là 4s, các ion A?", BÊ” có số electron lớp ngoài cùng lần lượt là 17 
và 14. Tổng số proton trong X là 87. 

a) Viết câu hình electron nguyên tử của A và B. 
b) Xác định X. 


12 


BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỔ 
HOÁ HỌC VÀ H LUẬT TUẦN HOÀN 


(Gwws(2) 
Bài 5. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN 
CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


rẻ. NHẬN BIẾT 


5.1. Bảng tuần hoàn hiện nay không áp dụng nguyên tắc sắp xếp nào san đây? 
A. Mỗi nguyên tô hoá học được xếp vào một ô trong bảng tuần hoàn. 
B. Các nguyễn tô được sắp xếp theo chiều tăng dần khôi lượng nguyên tử. 
C. Các nguyên tô có cùng sô lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng. 
D. Các nguyên tô có cùng sô electron hoá trị trong nguyên tử được xếp thành 
một cột. 

5.2. Ô nguyên tô không cho biết thông tin nào sau đây? 
A. Kí hiệu nguyên tô. B. Tên nguyễn tố. 
Œ. Số hiệu nguyên tử. D. Số khối của hạt nhân. 

5,3. Chu kì là đấy các nguyên tô được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần, nguyên 
†ử của chúng có cùng 
A. số electron. B. sô lớp electron. 
€. số electron hoá trị. D. sô electron ở lớp ngoài cùng. 


5.4. Bảng tuần hoàn hiện nay có số chu kì và sô hàng ngang lần lượt là 


A. 7 và 9. B.7và8 C. 7và 7. D. 6 và 7. 
5.5. Nguyên tô AI (Z = 13) thuộc chu kì 3, có số lớp eleetron là 
A.1. B.2. 3i D.4. 
5.6. Nguyên tử của các nguyên tô trong cùng một nhóm A (trừ He) có cùng 
A. số electron. B. số lớp electron. 
€. số electron hoá trị. D. số electron ở lớp ngoải cùng. 


5.7. Bảng tuần hoàn hiện Tiay CÓ số cột, số nhóm A và số nhóm B lần lượt là 


A.18,8,8. B. 18, §, 10. €. 18, 10, §. D. 16, 8, §. 
5.8. Số thứ tự của nhóm (trừ hai cột 9, 10 của nhóm VIIIB) bằng 

A. số electron. B. số lớp electron. 

€. số electrơn hoá trị. D. số electron ở lớp ngoài cùng. 


13 


5.9. Nguyên tô Cl (Z = 17) thuộc nhóm VIIA, có số electron hoá trị là 
A.4. B.5. C.6. D..: 


5.10. Vị trí của nguyên tô có Z = 15 trong bảng tuần hoàn là 
A. chu ki 4, nhóm VIB. B. chu kì 3, nhóm VA. 
€. chu kì 4, nhóm HA. D. chu kì 3, nhóm IIB. 


© THÔNG HIỂU 


5.14. Sự phân bô electron trong nguyên tử của ba nguyên tô như sau: 
X:@,8,D; Y:(,5); Z:(2.8,8, 1) 
Hãy xác định vị trí các nguyên tô này trong bảng tuần hoàn. 

542. Anion X” và cation Y?” đều có câu hình electron lớp ngoài cùng là 
3s23p5, Hãy xác định vị trí của các nguyên tô X, Y trong bảng tuần hoàn. 
5.43. Cation MỶ” và anion Y” đều có câu hình electron lớp ngoài cùng là 
2s22pŠ. Hãy xác định vị trí của các nguyên tô M, Y trong bảng tuần hoàn. 
5.44. Hãy xác định vị trí của nguyên tô có Z = 26 trong bảng tuần hoàn và giải 

thích. 


=Ã VẬN DỤNG 


5.45. Nguyên tử nguyên tố X có tổng sô proton, neutron, electron là 18. Hãy 
xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn và giải thích. 

5.16. Hợp chất ion XY được sử dụng để bảo quản mẫu tế bào trong việc nghiên 
cứu được phẩm và hoá sinh vì ion Y” ngăn cản sự thuỷ phân glyeogen. Trong 
phân tử XY, số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số 
electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chât, Y chỉ có một mức oxi hoá 
duy nhật. Hãy xác định vị trí của X,Y trong bảng tuần hoàn. 

5.17. Nguyên tử nguyên tô R có tổng só hạt mang điện và không mang điện là 34. 
Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Xác 
định kí hiệu và vị trí của R trong bảng tuần hoàn 


5.48. A, B là hai nguyên tô thuộc cùng một nhóm A ở hai chu ki liên tiếp trong 
bảng tuần hoàn và ZA + Zp= 32. Hãy xác định vị trí của A, B trong bảng 
tuần hoàn. 


14 


Bùi 6ó. XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI MỘT SỐ TÍNH CHẤT 
CỦA NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN TỐ 
TRONG MỘT CHU KÌ VÀ TRONG MỘT NHÓM 


% NHẬN BIẾT 


6.1. Đại lượng nào sau đây trong nguyên tử của các nguyên tô biến đối tuần 
hoàn theo chiêu tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử? 

A. Số lớp electron. B. Số electron ở lớp ngoài củng. 

Œ. Nguyên tử khôi. D. Sô electron trong nguyên tử. 

6.2. Câu hình electron hoá trị của nguyên tử các nguyên tô nhóm IIA trong 
ảng tuần hoàn đều là 

A. npỂ. B. nsẺ. Œ ns”npẺ. D. nsˆnpf. 

6.3. Trong một chu kì, theo chiều †ăng của điện tích hạt nhân nguyên tử, 

A. bán kính nguyên tử và độ âm điện đều giảm. 

B. bán kinh nguyên tử và độ âm điện đều tăng. 

€. bản kính nguyên tử tăng, độ âm điện giảm. 

D. bản kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng. 


6.4. Nguyên đỗ Y thuộc chu kì 4, nhóm IA của bảng tuần hoàn. Phát biểu nào 
sau đây về Y là đúng? 
A. Y có độ âm điện lớn nhất và bán kinh nguyên tử lớn nhât trong chu kì 4. 
B. Y có độ âm điện lớn nhất và bán kính nguyên tử nhỏ nhất trong chu kì 4. 
€. Y có độ âm điện nhỏ nhất và bản kính nguyên tứ lớn nhât trong chu kì 4. 
D. Y có độ âm điện nhỏ nhật và bán kinh nguyên tử nhỏ nhất trong chu kì 4. 
6.5. Trong một nhóm A (trừ nhóm VIHA), theo chiều tăng của điện tích hạt 
nhân nguyên tử, 
A. tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dân. 
B. tính phí kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng đần 
€. đô âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần. 
D. tính kim loại tăng dần, bán kinh nguyên tử giảm dần. 
6.6. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A,. Nguyên tử có Z = 11 có bản kính nhỏ hơn nguyên tử có Z = 19. 
B. Nguyên tử có Z = 12 có bán kính lớn hơn nguyên tử có Z, = 10. 
C. Nguyên tử có Z = L1 có bán kính nhỏ hơn nguyên tử có Z = 13. 


D. Các nguyên tô kim loại kiểm có bán kính nguyên tử lớn nhất trong chu kì. 


15 


6.7. Cho các nguyên tô sau: Li, Na, K, Ca. Nguyên tử của nguyên tô có bán kính 
bé nhật là 


A, 


Tả. B.Na. GK D. Cs. 


6.8. Phát biểu nào sau đây không đúng? 


A. 
B. 
6. 
D. 


ộ 


Nguyên tử có bán kính nhỏ nhất có Z = 1. 
Kim loại yêu nhất trong nhóm IA có Z = 3. 
guyên tô có độ âm điện lớn nhất cỏ Z = 9. 
Phi kim mạnh nhất trong nhóm VA có Z =7. 


THÔNG HIỂU 


6.9. Thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử là 


A, 


TL, Be, F, C1. B. Be, Li, F, C1. C. F, Be, Li, CI. D.CI, F, Li, Be. 


6.10. Cho các nguyên tô sau: 3Li, gO, oE, 11Na. 


Dãy gồm các nguyên tô được sắp xếp theo chiều tăng đần bán kính nguyên tử từ 


trải sang phải là 


^ 


F,O, Li, Na B.F, Na,O, L €. F,L1, O, Na. D. Lï, Na, O, F 


6.11. Cho các nguyên tô sau: K (2 = 19),N (2 = 7), Sĩ (Z= 14), Mg (Z = 12). 


Dãy gồm các nguyên tô được sắp xếp theo chiều giâm đần bán kính nguyên tử từ 
trải sang phải là 


A.N.SLMg,.K. B.Mg.K,S,N  CKMgN,SL D.K,Mg.SLN. 
6.12. Độ âm điện của các nguyên tô Mg, AI, B và N xếp theo chiều tăng đần là 
A.Mg<B<Al<N. B.Mg< Al<B<N. 
Œ.B<Mg<Al<N. D.AI<B<Mg<N. 
6.13. Độ âm điện của các nguyên tô F, CI, Br và I xếp theo chiều giâm đần là 
A.,CI>F>I>Bi. B.I>Br>CI>E. 
C.F>CI >Br>I. D.I>Br>E>CI. 
6.14. Nguyên tử của nguyên tô X có bản kính rât lớn. Phát biểu nào sau đây về 
Xà đúng? 
A. Độ âm điện của Xrất lớn và X là phú kim. 


16 


na 


. Độ âm điện của X rất nhỏ và X là phi km. 


Độ âm điện của X rât lớn và X là kim loại 


. Độ âm điện của X rât nhỏ và X là kim loại. 


6.15. Cho các nguyên tô X, Y, Z có sô hiệu nguyên tử lần lượt là 6, 9, 14. Thứ tự 
tính phi kim tăng đần của các nguyên tô đó là 
A.X<Z<Y. B.Z<X<Y. 87Z<Yy<x D.Y<X<z. 
6.16. Dãy nguyên tô nào sau đây được xếp theo chiều tăng đần tính phi kim? 
A.N,P, As, BI. B.E, ƠI, Br, I. Œ. C, S1, Ge, 8n. D. Te, Se, S, O. 
6.17. Trong bảng tuần hoàn, hai nguyên tổ X và Y có củng số thứ tự nhóm. 
X thuộc nhỏm A và Y thuộc nhóm B. So sánh sô electron hoà trị và tính chât 
của X, Y. Minh hoạ bằng nguyên tô Cl và Mn ở nhóm VII. 
6.18. Cho câu hình electron của nguyên tử hai nguyên tổ sau: 


%: 1x92 s22p§3s?3pÌ S0 18?2572p53s?3p63đ°4s7, 


a) X. Y có ở trong cùng một nhóm nguyên tô không? Giải thích. 
b) X. Y cách nhau bao nhiêu nguyên tô hoá học? Có cùng chu kì không? 


=Ã VẬN DỤNG 


6.19. Cho các nguyên tô sau: K (Z = 19),N (Z =7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). 
Hãy sắp xếp các nguyên tô trên theo chiều giảm đần bán kinh nguyên tử. 

6.20. Cho các nguyên tô X, Y, Z và T với số hiệu nguyên tử lần lượt là 9, 17, 
33 và 35. Hãy sắp xếp thứ tự tăng dân độ âm điện và giải thích. 

6.21. Cho các nguyên tô cùng thuộc chu kì 3: Na, 13A1 và 1zCI và các giá trị 
độ âm điện là: 3,16; 1,61; 0,93. Hãy gán mỗi giả trị độ âm điện cho mỗi 
nguyên tô và giải thích. 

6.22. Cho các nguyên tổ X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là 6,9,14. 
a) Xác định vị trí của các nguyên tô đó trong bảng tuần hoàn. 

b) Xếp các nguyên tô đó theo thứ tự bản kính nguyên tử tăng đân. 
e) Xếp các nguyên tô đó theo thứ tự độ âm điện giảm dân. 
đ) Xếp các nguyên tô đó theo thứ tự tính phi kim tăng dần. 

6.23. Cho các nguyên tổ X, Y,Zcó số hiệu nguyên tử lần lượt là 11, 13,19. 
a) Xác định vị trí của các nguyên tô đó trong bảng tuần hoàn. 

b) Xếp các nguyên tô đó theo thứ tự bản kính nguyên tử tăng dân. 

âm điện (0,82 ; 1,31 và 0,93) cho X., Y, Z. 


đ) Xếp các nguyên tô đó theo thứ tự tính kim loại giảm dân. 


©) Gan các giá trị 


6.24. So sánh tính kim loại của các nguyên tổ: AI, Ca, Rb. 
17 


Bài 7. XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI THÀNH PHẦN 
VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA HỢP CHẤT 
TRONG MỘT CHU KÌ 


` 
rẻ. NHẬN BIẾT 
7.1. X là nguyên tô nhóm IIIA. Công thức oxide ứng với hoá trị cao nhất của X là 
A. XO. B. XO¿. Œ. XO. D. X:Oa. 
7.2. Cho các oxide sau: NazO. AlzOa, MgO, SIOz. 
Thứ tự giảm dân tính base là 


ÁA. Na2O > AlzOs > MgO > SiO+. B. AlaOa > SiO2 > MgO > NaaO. 

€. NazO > MgO > AlaOa > SiOa. D. MgO > Na2O > AlzO¿ > S1O2. 
7.3. Dãy nào sau đây sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính aeid? 

A. Cl2O7; Al›O3; SO¿; P2Os. B. AlaOa; P2Os; SOa; C12O. 

€. P2Os; SOa; AlaOa; ClaOz. D. AlaOs; SOa; PaOs; ClaO?. 


7.A. Ba nguyên tô với số hiệu nguyên tử Z = 11, Z= 12, Z= 13 có hydroxide tương 
ứng là X. Y,T. Chiêu tăng dân tính base của các hydroxide này là 
A.XY,T. By TẠY . CAT,X;sY: D.T,Y,X. 
7.5. Trong các hydroxide của các nguyên tô chư kì 3, acid mạnh nhất là 
A, H2SOa. B. HCIOa. C. HSiOa. D. H:POa. 
7.6. Dãy nào sau đây sắp xếp theo thứ tự giảm dần tính base? 
A. Al(OH):; NaOH; Mg(OH);s; Si(OH)4 
B. NaOH; Mg(OH)›; Si(OH)x; Al(OH)¿. 
€. NaOII; Mg(OI))s; Al(OI)›; Si(OI)4. 
D. Si(OH)4; NaOH; Mg(OH)z; Al(OH)a. 


7.7. Dãy nào sau đây sắp xếp theo thứ tự tăng dân tính acid2 
A, HạPOa; HaSOa; HạAsOa. B. H;SOa; HạAsOa; HạPOa. 
ŒC. H;POa; HạAsOa; HaSOa. D. H:AsOa; HạPOa; H2SOa. 


18 


lật THÔNG HIỂU 


7.8. Nguyên tô R có câu hình elaetron: Is22s”2p°. Công thức hợp chất oxide ứng 
với hoá trị cao nhât của R và hydride (hợp chât của R với hydrogen) tương ửng là 
A. RO¿ và RHa. B.RzOsvàRH:. C. ROs và RH¿. D. RzOs và RHa. 

7.9. Nguyên tô X ở ô thứ 17 của bảng tuần hoàn. 

Có các phát biển sau: 

(1) X có độ âm điện lớn và là một phi kim mạnh. 

(2) X có thể tạo thành ion bền có đạng X”. 

(3) Oxide cao nhât của X có công thức X2Os và là acidie oxide. 
(4) Hydroxide của X có công thức HXO4 và là acid mạnh. 

Trong các phát biểu trên, sô phát biểu đúng là 

F.ẺN B.2. Gái D.4. 

7.10. a) Nêu quan hệ giữa hoá trị của các nguyên tô hoá học với thành phần của 
các oxide và hydroxide của chúng. 

b) Nều sự biển đổi hoá trị của các nguyên tô hoá học trong chu kì 3. 

7.11. Hãy nêu sự biến đổi tính chât acid — base của các oxide và hydroxide của 
các nguyên tô trong chu kì 3 khi đi từ trải sang phải. 

7.12. Cho các hợp chất sau: AlaOs, NaaO, SiOa, MgO, §Oa, P2Os, Cl2O:. 

Hãy sắp xếp theo xu hướng biến đôi tính acid - base. Giải thích. 


7.13. Sắp xếp các hợp chât sau theo xu hướng biến đôi tính acid — base: NaOH, 
H2S¡O¿, HCIOa, Mg(OR)a, Al(OH)s, HạSOa4 

7.14. So sánh tính base của các hydroxide trong mỗi đấy sau và giải thích ngắn gọn: 
a) Caleium hydroxide, strontium hydroxide và barum hydroxide; 
b) Sođium hydroxide và aluminiuun hydroxide; 
€) Calcium hydroxide và caesiuu hydroxide. 

7.15. Hãy so sánh tính acid của các chât trong mỗi dãy sau và giải thích ngắn gọn: 


a) Carbomic acid và s1lixie acid. 


b) Sulfne acid, selenic acid và teluric acid. 


©) Silixic acid, phosphoric acid và sulfuric acid. 

7.16. Cho các oxide sau: NazO, SOa, ClzO;, COa, CaO, NaOas. 
Viết các phương trình hoá học biểu diễn phân ứng với nước (nếu có) của các 
oxide trên và nhận xét về tính chât acid — base của chúng. 


19 


Bộ VẬN DỤNG 


7.17. Nguyễn tô X nằm ở chu kì 3 của bảng tuần hoàn và M là nguyên tô s có 
electron lớp ngoài củng là ns'. X có công thức oxide ứng với hoá trị cao nhất 
là XOạ. Một hợp chất của M và X, trong đó M chiếm 58,97% vẻ khôi lượng, 
là một hoá chất công nghiệp quan trọng, được sử dụng trong sản xuât giấy 
Kraf, thuôc nhuộm, thuộc da, đâu mỏ, xử lí ô nhiễm kim loại nặng, 

a) Xác định công thức hoá học của hợp chất giữa M và X. 
b) Viết công thức oxide ứng với hoá trị cao nhất và hyđroxide tương ứng của 
M, của X và nêu tính acid — base của chủng. 

7.18. Nguyên tử của nguyên tô X có câu hình electron lớp ngoài cùng là 
ns2np†. Trong hợp chât hydride (hợp chât của X với hydrogen), nguyên tô X 
chiếm 94,12% khối lượng. 

a) Xác định phần trăm khôi lượng của X trong oxide cao nhật. 
b) Viết công thức oxide ứng với hoá trị cao nhất của X, hydroxide tương ứng 
và nêu tính chất acid — base của chứng. 

7.19. Hai nguyên tô X và Y ở hai nhóm A liên tiếp trong bảng tuần hoàn. 
Ở trạng thái đơn chất, X và Y không phản ứng với nhau. Tổng số proton 
trong hạt nhân X và Y băng 23. 

a) Xác định X, Y. 
Ð) Viết công thức các hợp chất oxide ứng với hoá trị cao nhật, hydroxide tương 
ứng của X, Y và nêu tính acid — base của chúng. 

7.20. Nguyên tô X có electron phân lớp ngoài cùng là npẺ, nguyên tổ Y có 
electron phân lớp ngoài cùng là npÌ. Hợp chất khí với hydrogen của X chứa a% 
khối lượng X, oxide ứng với hoá trị cao nhất của š chứa b% khỏi lượng Y. Tỉ SỐ 
a:b=3,365. Hợp chât A tạo bởi X và Y có nhiêu ứng dụng chỉnh hình trong 
Tĩnh vực y khoa, vật liệu này cũng là một sự thay thê cho PEEK (polyether 
cther ketone) và titan, được sử dụng cho các thiết bị tổng hợp tuỷ sông. 
Khôi lượng mol của A là 140 g/mol. 

a) Xác định X. Y. 
b) Viết công thức hợp chất khí với hyđrogen của X, oxide ứng với hoá trị cao 
nhật, hydroxide tương ứng của X, Y và nêu tính acid — base của chúng. 


20 


Bài 8. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN. Ý NGHĨA CỦA 
BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


Z 

xi NHẬN BIẾT 

8.1. Nguyên tô X ở chu kì .3, nhóm HA của bảng tuần hoàn. Câu hình electron 
của nguyên tử nguyên tô X là 
A. 1822s22p6, B. 1s22s22p53s”3p! 

G..1522822p53g2, D. 1822822n 53s”. 

8.2. Chromium được sử dụng nhiều trong luyên kim để chế tao hợp kim chỗng 
ăn mòn và đánh bỏng bê mặt. Nguyên tử chromium có câu hình electron 
viết gọn là [Ar] 3đ`4s!. Vị trí của chromium trong bảng tuần hoàn là 
A. ô sô 17, chu kì 4, nhóm IA. B. ôsố 24. chu kì 4, nhóm VI. 
Œ.ôsô 24, chu kì 3, nhóm VB. D. ô sô 27, chu kì 4, nhóm IB. 

8.3. Cho câu hình electron nguyên tử của các nguyên tô sau: 

X(322s?2p53s)); Y (1s22s?2p53s”) và Z, (1s”2s”2p53s”3p)). 

Dãy các nguyên tô xếp theo chiêu tăng dần tính kim loại từ trái sang phải là 


A7; XS. BỊ Xã G2 Đ.Z 
8.4. Anion X? có câu hình electron [Ne]3s23pế. Nguyên tô X có tính chất nào 
sau đây? 
A. Kim loại. B. Phi kim. 
€. Trơ của khí hiểm. D. Lưỡng tính. 


8.5. Cation RỶ” có cấu hình eleotron ở phân lớp ngoài cùng là 2pế. Công thức 
oxide ứng với hoả trị cao nhật, hydroxide tương ứng của R và tính acid — base 
của chúng là 
A. RaO¿, R(OH); (đều lưỡng tính). B. RO¿ (acidic oxide), H2ROa (acid). 


€. RO2 (acidic oxide), HzRO¿ (acid). D. RO (basic oxide), R(OH)¿ (base). 


© THÔNG HIỂU 


8.6. Nguyễn tử nguyên tô X có phân lớp electron ngoài cùng là 3p. Công thức 
oxide ứng với hoá trị cao nhật của X, hydroxide tương ứng và tính acid — base 
của chúng là 
A. X:Oš, X(OH)š, tính lưỡng tính. B. XOa, HaXO¿, tính acid. 
€. XOz, HaXOa, tính acid. D. XO, X(OH)a, tính base. 


21 


87. X, Y và Z là các nguyên tô thuộc cùng chu kì của bảng tuần hoàn. Oxide 
của X tan trong nước tạo thành dung địch làm hồng giấy quỷ tím. Oxide của 
Y phân ứng với nước tạo thành dung dịch làm xanh quy tím. Oxide của Z, 
phản ứng được với cả acid lẫn base. Cách phân loại X, Y, Z nào sau đây là 
đủng? 
A. XIà kim loại; Y là chất lưỡng tính; Z là phí kim. 
B. Xlà phí kun; Y là chất lưỡng tính; Z là kim loại. 
€. X là kim loại, Z là chât lưỡng tính, Y là phi kim. 
D. Xlà phí kim, Z là chât lưỡng tính, Y là kim loại. 

8.8. Nguyên tô X nằm ở chu kì 4, nhóm VIIA của bảng tuần hoàn. 
a) Viết câu hình electron nguyên tử của X. 


b) Nguyên tử của X có bao nhiêu electron thuộc lớp ngoài cùng? 


e) Electron lớp ngoài cùng thuộc những phân lớp nào? 


@® Xà kim loại hay phi kim? 


8.9. Các nguyên tô X, Y, Z„ T có số hiệu nguyên tử lần lượt là 5, 11, 13, 19. 


a) Viết câu hỉnh electron của chúng và xác định vị trí mỗi nguyên tô trong bảng, 
tuân hoàn. 
b) Xếp các nguyên tổ trên theo thứ tự tính kim loại tăng dần. Giải thích. 

8.10. Các nguyên tô A, D, E, Œ có sô hiệu nguyên tử lần lượt là 6,9, 14, 17. 

a) Viết câu hỉnh electron của chúng và xác định vị trí mỗi nguyên tô trong bâng 
tuân hoàn. 

b) Xếp các nguyên tổ trên theo thứ tự tính phí kim giảm đần (biết độ âm điện 
của G lớn hơn A). 

8.11. Cầu hình electron theo lớp của năm nguyễn tô X, Q, Z, A, D như sau: 
62/5 Q:2,8,8,2; V4 22W (P 
A:2,8,8,7; D:2. 

a) Nêu vị trí mỗi nguyên tỗ trong bảng tuần hoàn. 
b) Xác định kim loại mạnh nhật, phí kim mạnh nhất, nguyên tô kém hoạt động 
nhât trong sô chúng. Giải thích. 


22 


Bộ VẬN DỤNG 


8.12. Một nguyên tử A có tông sô các hạt là 108. Sô hạt mang điện nhiều hơn 
số hạt không mạng điện là 24 hạt. 
a) Viết cầu hình electron của nguyên tử A. Xác định vị trí của A trong bảng 
tuần hoàn. 
b) Viết công thức oxide ứng với hoá trị cao nhật, hyđroxide tương ứng của A 
và nêu tính acid — base của chúng. 
8.13. lon MỸ” có phân lớp electron ngoài cùng là 3d”. lon Y7 có câu hình 
electron ngoài cùng là 4pŠ. 
a) Xác định câu hình electron của nguyên tử M và nguyên tử Y. 
) Xác định vị trí của M, Y trong bảng tuân hoàn. 
8.14. Nguyên tô A là thành phần thiết yêu cho mọi sự sông. D là nguyên tô rất 
quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp: đồ gỗm, men sử, thuỷ tỉnh, vật 
lêu bán dân, vật liệu y tê,... Oxide ứng với hoá trị cao nhât của hai nguyên 
tố A và D đều có dạng RO›. Hợp chất khi với hydrogen của A chứa 25% 
hydrogen về khôi lượng, còn hợp chất khí với hydrogen của D chứa 87,5% 
D vẻ khôi lượng. 
a) Viết công thức hợp chất khí với hydrogen của các nguyên tô A và D. 


) Viết công thức oxide ứng với hoá trị cao nhật của A, D và hydroxide tương 
tứng. So sánh tính acid — base giữa các oxide, hydroxide đó. Giải thích. 


8.15. Kim loại M thuộc nhóm HA của bảng tuần hoàn, là một thành phần định 
dưỡng quan trọng. Sự thiểu hụt rât nhỏ của nó đã ảnh hướng tới sự hình thành và 
phát triển của xương và răng. Thừa M có thể dẫn đến sỏi thận. Cho 1,2 g M tác 
dụng hết với dung dịch HCI, thu được 0,7437 L khi (đo ở 25 ®C và 1 bar). 


a) Xác định M và cho biết vị trí của M trong bảng tuần hoàn. 
b) So sánh tính kim loại của M với 1sK và 12Mg. Giải thích. 


23 


Bài 9. ÔN TẬP CHƯƠNG 2 
rẻ. NHẬN BIẾT 


9.1. Nguyên tử X có Z = 15. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tô X thuộc chu kì 
A.4. B.2. G5. 10.3, 


9.2. Nguyên tô X thuộc nhóm IA, còn nguyên tô Z thuộc nhóm VIIA của bảng 
tuần hoàn. Cấu hình electron hoá trị của nguyên tử các nguyên tô X, Z lần 
lượt là 


A. ns! và ns“npŠ. B. nsÌ và ngˆnp”. 
€. nsÌ và ns”np. D. ns” và ns”npŠ. 
9.3. Cho các nguyên tổ sau: 11Na, 13Al và 1zCl. 
Các giá trị bán kính nguyên tử (pm) tương ứng trong trường hợp nào sau 
đây là đúng? 
A, Na (157); AI (125); C1 (99). B. Na (99); AI (125): C1 (157) 
Œ. Na (157); AI (99); C1 (123). D. Na (125); AI (157); CI (99). 
9.4. Cho các nguyên tô sau: 14Si, 1sP và 1øS. 
Các giá trị độ âm điện tương ứng trong trường hợp nào sau đây là đúng? 
A. 145i (2,19); 1sP (1,90); 16S (2,58). 
B. 14S1 (2,58); 1sP (2,19); 1ø8 (1,90). 
€. 14Si (1,90); 1sP (2,19); 1øS (2,58). 
D. 4Sï (1,90); 1sP (2,58); 1øS (2,19). 
9.5. Dãy nào sau đây được xếp theo thử tự tăng dần tính acid? 
A. NaOH; Al(OH)s; Mg(OH)›; HzSiOa. 
B. H›SiO›: Al(OH)›; HaPOa; HaSOa. 
€. Ai(OH)s; H251Oa; HạPOa; HaSOa. 
D. HzSiOs; Al(OH)s; Mg(OH)›: H2SOa. 
9.6. Dãy nào sau đây được xếp theo thử tự tăng dần tính base? 
A. KaO; AlaOas; MgO; CaO B. AlaOa; MgO: CaO; KzO 
C. MgO; CaO; AlzOz:; K2O. D. CaO; AlaOa; KaO; MgO. 


24 


ọ THÔNG HIỂU 


9.7. Nêu mỗi quan hệ giữa xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử với độ âm 
điện của các nguyên tô trong bảng tuần hoàn và giải thích. 

9.8. Dựa vào xu hướng biến đổi tính kim loại và phi kim của các nguyên tổ 
trong bảng tuần hoàn, cho biết: 
a) Nguyên tô nào có tính kim loại mạnh nhất. Nguyên tô nào có tính phi kim 
mạnh nhất. 


b) Các nguyên tỗ kim loại và phi kim được phân bô ở khu vực nào trong bảng 
tuần hoàn. 


e) Những nhóm nào gồm các kim loại mạnh nhật và phí kim mạnh nhât 

9.9. Methadone (C›¡Ha7N©), thường được sử dụng để giảm đau và được xem 
như là chất thay thế cho heroin (thuốc chữa cai nghiện) 
a) Nêu vị trí các nguyên tô tạo nên methadone trong bảng tuần hoàn. 
b) So sánh bán kính nguyên tử, độ âm điện và tính phi kim của các nguyên tô đó. 
Giải thích. 

9.10. Nguyên tử X có kí hiệu 2X. 
a) Xác định các giá trị: sô proton, số eleetron, sô neutron, số đơn vị điện tích 
hạt nhân và số khôi của X. 
b) Viết câu hình electron nguyên tử X và nêu vị trí của X trong bảng tuần hoàn. 
©) Xà kim loại, phi kim hay khí hiểm? Giải thích. 
đ) Xác định công thức oxide ứng với hoá trị cao nhật, hydroxiđe tương ứng của 
X và nêu tính acid — base của chủng. 

9.11. Cho hai nguyên tô có sô hiệu nguyên tử Z = 15 và Z = 62. 
a) Xác định vị trí của hai nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn. 
b) Viết cầu hình elecron nguyên tử của hai nguyên tô đó và cho biết chủng là 
nguyên tố s, p, đ hay f. 
e) Viết công thức oxide ứng với hoá trị cao nhất và hydroxiđe tương ứng của 
mỗi nguyên tô 


đ) Nêu tính chất đơn chât và tính chất mỗi hợp chất trên. 


25 


Bộ VẬN DỤNG 

9.12. Hãy so sánh và giải thích kích thước tương đôi của: 
a) nguyên tử lithium và nguyên tử fñuorine. 

b) nguyên tử lithium và ion của nó (L1). 
©) nguyên tử oxygen và ion của nó (O”). 
đ)ion mitriđe (NỶ) và ion fñuoride (F). 

9.13. Ba nguyên tô X, Y, Z thuộc cùng một chu kỉ và có tổng số hiệu nguyên tử là 39. 
Số hiệu của nguyên tử Y bằng trung bình cộng số hiệu của nguyên tử X 
và Z. Nguyên tử của ba nguyên tô này hầu như không phân ứng với H›O ở 
điều kiện thường. 

a) Hãy xác định vị trí của X, Y, Z trong bảng tuần hoàn. Viết câu hình electron 
nguyên tử và gọi tên từng nguyên tô. 

b) So sánh đô âm điện, bản kính nguyên tử của X, Y, Z. 

e) So sánh tính base của các hydroxide của X, Y, Z. 

9.14. Quá trình sản xuất aluminium từ quặng bauxite gồm tinh chế bauxite và 
trộn AlzO thu được với cryolite (Na3AlFø) rôi điện phân nóng chảy. 
Trường hợp bề điện phân chưa đúng tiêu chuẩn, sản phẩm là A1 có lẫn Na. 
Cho 1,0 g hỗn hợp sản phẩm phân ứng với đung địch sulñmie acid loãng, 
dư, thoát ra 1336,7 mL khí hydrogen (25 °C và 1 bar). 

a) Xác định độ tính khiết của aluminium trong sản phẩm. 

b) Viết công thức oxide ứng với hoá trị cao nhật, hydroxide tương ứng của các 
kim loại trên. 
©) So sánh tỉnh acid— base giữa các oxide, hydroxide tương ứng đó. Giải thích. 

9.15. Oxide ứng với hoá trị cao nhất của một nguyên tố có công thức thực 
nghiệm là RzOs. Oxide này là một chất hút nước mạnh, được sử dụng trong 
tông hợp chât hữu cơ. Khả năng hút âm của nó đủ mạnh đề chuyền nhiều acid 
vô cơ thành các alhydrite (oxide tương ứng) của chúng. Hợp chât khí của R. 


với hydrogen có chứa 8,82% khối lượng hyđrogen và là chất khí không màu, 
rât độc, kém bên, sinh ra trong quả trình phân huỷ xác động thực vật. 


26 


a) Nêu vị trí của R trong bảng tuần hoàn. 
b) Viết câu hình eleetron theo ô orbital của nguyên tử R. 
e) Nêu một số tính chât hoá học cơ bản của R và hợp chất. 

9.16. Hoà tan hết 2,3 g hến hợp cỏ chứa kim loại barium và hai kim loại kiểm kế 
tiếp nhau trong nhóm IA của bảng tuần hoàn vào nước, thu được dung dịch X 
và 611 mL khi (25 °Œ và 1 bar). Nếu thêm 1,278 g NazSOa vào dung địch X 
và khuây đều thì sau khi phân ứng kết thúc, nước lọc vẫn còn ion Ba”. Nếu 
thêm 1,491 g NaaSOx vào đung dịch X và khuấy đều thì sau khi phản ứng kết 
thúc, nước lọc có mặt Ion SO 1+ Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy xác định tên 


hai kim loại kiêm ở trên. 


GEEG) 


Bài 10. QUY TÁC OCTET 
1ñ NHẬN BIẾT 


10.1. Liên kết hoá học là 
A. sự kết hợp của các hạt cơ bản hình thành nguyên tử bền vững. 

B. sự kết hợp giữa các nguyên tử tạo thành phân tử hay tỉnh thê bền vững hơn. 
€. sự kết hợp của các phân tử hình thành các chất bền vững. 
D. sự kết hợp của chất tạo thành vật thể bản vững. 

10.2. Theo quy tắc octet, khi hình thành liên kết hoá học, các nguyên tử có xu 
hướng nhường, nhận hoặc góp chung eleetron đề đạt tới cầu hình electrơn 
bên vững giống như 
A. kim loại kiềm gần kẻ. B. kim loại kiểm thổ gần kề. 

C. nguyên tử halogen gần kẻ. D. nguyên tử khí hiểm gần kẻ. 

40.3. Khi hình thành liên kết hoá học, nguyên tứ có số hiện nào sau đây có xu 
hướng nhường 2 electron đề đạt câu hình eleetron bền vững theo quy tắc octet? 
A.(Z=12). B.(=9). C.(Z=1]). D.(Z= 10). 


10.4. Công thức câu tạo nào sau đây không đủ electron theo quy tắc octet? 


H‡B:H l : SÀ tà 
A. BH .. 1+ 1ĐECE202. D.!Qd“Q:, 


® THÔNG HIỂU 


40.5. Trong công thức CSa, tổng sô cặp electron lớp ngoài củng của C và S 
chưa tham gia liên kết là 
AT, B.3. €.4. D.%. 


10.6. Phân tử nào sau đây có các nguyên tử đều đã đạt câu hình electron bão 
hoà theo quy tắc octet? 


A. BeHa. B.AICI. C. PC:. D. SIFa. 
10.7. Quy tắc octet không đúng với trường hợp phân tử chât nào sau đây? 
A. HO. B.NO¿. 91669-0 D.Œ1:. 


28 


10.8. Trong tự nhiên, các khí hiểm tồn tại đưới đạng nguyên tử tự do. Các 
nguyên tử của khí hiễm không liên kết với nhau tạo thành phân tử và rât khó 
liên kết với các nguyên tử của các nguyên tô khác. Ngược lại nguyên tử các 
nguyên tô khác lại liên kết với nhau tạo thành phân tử hay tinh thể. Giải thích. 

10.9. Câu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử potassium (kali) là 4s, 
câu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử bromine là 4s24pŸ. Làm thế 
nào các nguyên tử pofassium và bromine có được câu hình electron của 
nguyên tử khí hiểm theo quy tắc octet. 

10.10. Khi hình thành liên kết H + CI —› HCI và khi phá vỡ liên kết HCI —› H + CÍ 
thi hệ thu năng lượng hay toã năng lượng. Năng lượng phân tử HCI lớn hơn 
hay nhỏ hơn năng lượng hệ hai nguyên tử H và CI riêng rế? Trong hai hệ đó 
thì hệ nào bên hơn? 


10.11. Trong phân tử NaaS, câu hình electron của các nguyên tử có tuân theo 
quy tắc octet không? 


Bộ VẬN DỤNG 


10.12. Vận dụng quy tắc octet để giải thích sự hình thành liên kết trong các 
phân tử: O2, COa, CaC1a, KBI. 

10.13. Đả vôi (thành phần chính là CaCOzs) được dùng để sản xuât vôi, trong 
lĩnh vực xây đựng.... Barium nitrate Ba(NO3)2 có trong thành phần của kính 
quang học, gôm, men,... Phèn đơn aluminiun sul&fe (thành phần chính là 
AlxSO4)3) được sử h, Tông rãi trong xử lí nước thải, trong công nghệ sản 
xuât giấy, công nghệ nhuộm vải và công nghệ lọc nước và muôi trồng fhuỷ sản,... 
Dựa vào quy tắc octet, đề xuât công thức câu tạo của các chât trên. 

10.14. Hợp chất X tạo bởi hai nguyên tô A, D có khối lượng phân tử là 76. X là 
dung môi không phân cực, thường được sử dụng làm nguyên liệu trong tổng 
hợp chât hữu cơ chứa lưu huỳnh và được sử dụng rộng rãi trong sản xuất vải 
viscoza mềm. A cỏ công thức hydride dạng AH4 và D có công thức oxide 
ứng với hoá trị cao nhất đạng DO. 

a) Hãy thiết lập công thức phân tử của X. Biết rằng A cỏ số oxi hoá cao nhất 
trong X. 

b) ĐỀ xuất công thức cầu tạo của X và cho biết các nguyên tử thành phần của 
X khi liên kết có đủ electron theo quy tắc octet không. 


29 


Bởi 11. LIÊN KẾT ION 
`, “ 
rẻ. NHẬN BIẾT 


11.1. Liên kết ion được tạo thành giữa hai nguyên tử bằng 
A. một hay nhiều cặp electron đùng chung. 
B. một hay nhiều cặp electron đùng chung chỉ do một nguyên tử đỏng góp. 
€. lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dầu. 
D. một hay nhiều cặp electron dùng chung và các cặp electron này lệch về 
nguyên tử có độ âm điện lớn hơn. 
1.2. Liên kết ion là loại liên kết hoá học được hình thành nhờ lực hút tĩnh điện 
giữa các phần tử nào sau đây? 
A. catlon và anion. B. các anion. 
€. cation và electron tự do. D. electron và hạt nhân nguyên tử. 


1.3. Biểu điển sự tạo thành ion nào sau đây đúng? 


A. Na+ le — Na”, B. Cla—>2CI- + 2e. 
C.O;+ 2e — 20”. D.AI—> AI” + 3e. 

11.4. Số electrơn và số proton trong ion NH ñ là 
A,. 11 electron và II proton. B. 10 electron và 11 proton. 
€. 11 electron và 10 proton. D. L1 electron và 12 proton. 


11.5. Cặp nguyên tử nào sau đây không tạo hợp chât dạng X; Y?” hoặc X?Y. 9 
A, Na và O. B. Kvà§. C. Ca và O. D. Ca và CI. 
11.6. Tính chất nào sau đây là tính chât của hợp chất ion? 
A. Hợp chât ion có nhiệt độ nóng chảy thấp. 
B. Hợp chất ion có nhiệt độ nóng chây cao. 


€. Hợp chất ion đễ hoá lỏng. 


D. Hợp chât ion có nhiệt độ sôi không xác định. 


lÐ) THÔNG HIỂU 


11.7. Cho các phân tử sau: HCI, NaCl, CaCla, AICla. 
Phân tử có liên kết mang nhiều tính chất ion nhật là 
A. HCI. B. NaCl. C. CaC1›. D. AICH. 


30 


11.8. Dãy gồm các phân tử đều có liên kết ion là 

A. Cla, Bra, la, HCI. B. HCI, H›§, NaCl, N›O. 

€. NaaO, KCI, BaCla, AlaOa. D. MgO, HaSOa, H:POa, HCI 
11.9. Cho các ion sau: KỶ; Be?; GI:E-: Se?; NỈ. 

Viết phương trình biểu điễn sự hình thành mỗi ion trên. 
11.10. Cho các ion sau: 2/Ca””; 1aAl'”; øF”; iøS2; zNẺ". 

a) Viết câu hình electron của mỗi ion. 


b) Mỗi câu hình đã viết giông với cầu hình electron của nguyên tử nào? 


11.11. Vì sao các hợp chất ion thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng? 


11.12. Cho các chất sau: K2O, HaO, H2§, SOa, NaCl, KaS. CaF›, HCI. 
Trong phân tử chất nào có liên kết ion? 


11.13. Kế ra những hợp chất ion tạo thành từ các ion sau: F”, KĨ, O?”, Ca2t 


lộ VẬN DỤNG 


11.14. Dùng sơ đồ đề biểu diễn sự hình thành liên kết trong mỗi hợp chất iơn 
sau đây: 
a) magnesium fluoride (MgF); b) potassium fluoride (KF); 
€) sodium oxide (NazO); @) calecium oxide (CaO). 


11.15. Anion X” có câu hình electron nguyên tử ở phân lớp ngoài cùng là 3pŠ. 
a) Viết câu hình electron của nguyên tử X. Cho biết X là nguyên tô kim loại 
hay phi kim. 
b) Giải thích bản chất liên kết giữa X với barim. 


11.16. Nguyên tô X tích luỹ trong. các tế bào thực vật nên rau và trái cây tươi là 
nguôn cung câi tốt nguyên tô X cho cơ thể. Các nghiên cứu chỉ ra khẩu 
phần ăn chứa nhiều X có thể giảm nguy cơ cao huyết áp và đột quy. Nguyên 
tô Z được dùng chế tạo được phẩm, phẩm nhuộm và chất nhạy với ánh sảng. 
Nguyên tử X chỉ cỏ 7 electron trên phân lớp s; còn nguyên tử Z chỉ có 17 
electron trên phân lớp p. 

a) Viết công thức hoá học của hợp chất tạo bởi X và Z. 
U) Hợp chất tạo bởi X và Z có tính đẫn điện không? Vì sao? 
e) Trong thực tế cuộc sông, hợp chất tạo bởi X và Z. được đùng đề làm gì? 


Bùi 12. LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ 


rô. NHẬN BIẾT 


12.1. Liên kết cộng hoá trị là liên kết hoá học được hình thành giữa hai nguyên tử bằng 


A. một electron chung. 


B. sự cho - nhận electron. 


Œ. một cặp electron góp chung. 
D. một hay nhiều cặp electron đùng chưng. 


12.2. Hợp chât nào sau đây có liên kết cộng hoá trị không phân cực? 
A, LICI. B. CF2C12. C. CHC]:. D.N:. 
12.3. Hợp chât nào sau đây có liên kết công hoá trị phân cực? 
A. Ha. B. CHC:. C. CHạ. D.N:. 
12.4. Liên kết ø là liên kết hình thành đo 
A. sự xen phú bên của hai orbital. B. cặp electron dùng chung. 
€. lực hút tĩnh điện giữa hai ion. D. sự xen phủ trục của hai orbital. 
12.5. Liên kết z là liên kết hình thành đo 
A. sự xen phú bên của hai orbital. B. cặp electron dùng chung. 
€. lực hút tĩnh điện giữa hai ion. D. sự xen phủ trục của hai orbital. 
12.6. Liên kết trong phân tử nào sau đây được hình thành nhờ sự xen phủ 
orbital p— p? 
A.H¿. BỆCb. ŒC. NHà. D. HCI. 
12.7. Liên kết trong phân tử nào sau đây được hình thành nhờ sự xen phủ 
Oorbifal s — s2 
A.Ha. B. Ca. ŒC. NHà. D. HCI. 
12.8. Liên kết trong phân tử nào sau đây được hình thành nhờ sự xen phủ 
orbital s — p? 
A. Hạ. B.C:. €. NHa. D. Oa. 
© THÔNG HIỂU 
12.9. Các liên kết trong phân tử oxygen gồm - 
A. 2 liên kết m. B. 2 liên kết ø. 
€. 1 liên kết ø, 1 liên kết z. D. I liên kết ø. 
12.10. SỐ liên kết ơ và z có trong phân tử CzHa lần lượt là 
A. 2 và 3. B.3và I €. 2 và 2. D. 3 và 2 


32 


12.11. Dãy nào sau đây gồm các chất chỉ có liên kết cộng hoá trị? 
A. BaCl›, NaCl, NOa. B. SOa, CO2, Na2O2. 
€. SOa, HS, HaO. D. CaC1a, FaO, HCI. 

12.12. Cho hai nguyên tô X (Z = 20) và Y (Z = 17). Công thức hợp chất tạo 
thành từ nguyên tô X, Y và liên kết trong phân tử là 
A. XY: liên kết cộng hoá trị. B. XzYi: liên kết công hoá trị. 
€. X:Y: liên kết ion. D. XY:: liên kết ion. 

12.13. Độ âm điện của nitrogen gần bằng độ âm điện của chlorine nhưng ở điều 
kiện thường Na hoạt động kém C1a. Giải thích. 


Bộ VẬN DỤNG 

12.14. Cho các phân tử sau: F›, Na, HO, CO2. 
a) Hãy viết công thức Lewis của các phân tử đó. 
b) Hãy cho biết phân tử nào chứa liên kết cộng hoá trị phân cực và phân tử nào 
chứa liên kêt cộng hoá trị không phân cực; phân tử nào phân cực và phân tử 
niào không phân cực. 

12.15. Cho các phân tử sau: Bra, Hz5, CHa, NHã, CzH+, CzHa. 
a) Phân tử nào có liên kết cộng hoá trị không phân cực? Phân tử nào có liên kết 
cộng hoá trị phân cực? 
b) Phân tử nào chỉ có liên kết đơn? Phân tử nào có liên kết đôi? Phân tử nào có 
liên kết ba? 


12.16. Ghép nhiệt độ nóng chảy với chât tương ứng và giải thích. 


Chất Nhiệt độ nóng chảy (°C) 


a) Nước 1) -138 
b) Muôi ăn 2) 80 


e) Băng phiền 3)0 


đ) Butane 4) 801 


Bèi 13. LIÊN KẾT HYDROGEN 
VÀ TƯƠNG TÁC VAN DER WAALS 


xú NHẬN BIẾT 


13.1. Liên kết hydrogen là loại liên kết hoá học được hình thành giữa các 
nguyên tử nảo sau đây? 
A. Phi kim và hydrogen trong hai phân tử khác nhau 
B. Phí kim và hydrogen trong cùng một phân tử. 
€. Phi kim có độ âm điện lớn và nguyên tử hydrogen. 
D.EF,O,N.... có độ âm điện lớn, đồng thời có cặp electron hoá trị chưa liên kết 
và nguyên tử hydrogen linh động. 
13.2. Tương tác van der Waals được hình thành do 
A. tương tác tĩnh điện lưỡng cực — lưỡng cực giữa các nguyên tử. 
B. tương tác tĩnh điện lưỡng cực — lưỡng cực giữa các phân tứ. 
€. tương tác tĩnh điện lưỡng cực — lưỡng cực gia các nguyên tử hay phân tử. 
D. lực hút tĩnh điện giữa các phân tứ phân cực. 
13.3. Chất nào sau đây có thê tạo liên kết hydrogen? 


A. PE. B. CHa. €. CHẠOH. D. H28. 
13.4. Chất nào sau đây không thê tạo được liên kết hydrogen? 
A. HO. B. CHạ. C. CH:OH. D. NH:. 


13.5. Tương tác van der Waals tôn tại giữa những 
A. 1on. B. hạt proton. €. hạt neuftron. D. phân tử. 

413.6. Cho các chât sau: Fa, Cla, Bra, la. 
Chât có nhiệt độ nóng chây thâp nhất là 
A.Ei. B. Ca. G Ba. D. 


Đ 


43.7. Cho các chât sau: Ea, Cla, Bra, la. 
Chât có nhiệt độ sôi cao nhất là 


A.Ea. B. Ca. C. B1. D. la. 
13.8. Dãy chất nào sau đây xếp theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần? 

A. HO, Ha§, CHà. B. HS, CHa, HO. 

C. CHa, H2O, HaS. D. CHa, HaS, H2O. 


lu THÔNG HIỂU 


13.9. Cho các khí hiếm sau: He, Ne, Ar, Kr, Xe. 
Khí hiếm có nhiệt độ nóng chảy thập nhất và cao nhất lần lượt là 
A. Xe và He. B. Ar và Ne. Œ. He và Xe. D. He và Kr. 

13.10. Cho các chất sau: CzHs; H2O; NH:; PF3; CzHsOH. 


Số chất tạo được liên kết hydrogen là 


Ạ.2. B.3. €. 4. D5: 
13.14. Giữa HaO và HF có thể tạo ra ít nhất bao nhiêu kiểu liên kết hydrogen? 
Ạ.3. B.3. €.4. D. 5. 


13.12. Nhiệt độ sôi của từng chất methane, ethane, propane và butane là một 
trong bến nhiệt độ sau: 0 °C:; —164 °C; —42 °C và —88 °Œ. 
Nhiệt độ sôi —88 °C là của chất nào sau đây? 
A. methane. B. propane. €. ethane. D. butane. 
13.13. Cho các chất sau: CaHs; CHạOH; CHaCOOH. 
Chất nào có thề tạo được liên kết hydrogen? Vì sao? 


13.14. Khôi lượng mol (g/mol) của nước, ammonia và methane lần lượt bằng 18, 17 
và 16. Nước sôi ở 100 °C, còn ammonia sôi ở -33.35 °C và methane sôi ở 
—161,58 °Œ. Giải thích vì sao các chất trên có khôi lượng mol xâp xi nhau nhưng 
nhiệt độ sôi của chúng lại chênh lệch nhau. 


=2 VẬN DỤNG 


13.15. Trong dung địch ethanol (CzHsOH) có những kiểu liên kết hydrogen nào? 
Kiểu nào bên nhất và kém bản nhật? Mô tả bằng hình vẽ. 


13.16. Trong phân tử nước và ammonia, phân tử nào cỏ thể tạo nhiều liên kết 
hydrogen hơn? Vì sao? 

13.17. Dầu mỏ chứa hỗn hợp nhiều hydrocarbon như: octane (CsHs) có trong 
xăng; butane (Ca4Hio) có trong gas. Khi chưng cất dầu mỏ, octane hay 
butane sẽ bay hơi trước? Giải thích. 


13.18. Cho các chât và các trị số nhiệt độ sôi (°C) sau: H2O, HaS, HzSe, HzTe 
và —42; —2; 100; —61 
Ghép các trị sô nhiệt độ sôi vào mỗi chât sao cho phù hợp và giải thích. 


Bài 14. ÔN TẬP CHƯƠNG 3 
rẻ” NHẬN BIẾT 


14.1. Quy tắc octet không đúng với trường hợp phân tử chât nào sau đây? 
A. HS. B.PCI:. €. SiOa. D. BI. 
14.2. Phát biểu nào sau đây không đúng về liên kết có trong phân tử HCI? 
A. Giữa nguyên tử H và Cl có một liên kết đơn. 
B. Các electron tham gia liên kết đồng thời bị hút về phía hai hạt nhân. 
C. Phân tứ có một momen lưỡng cực. 
D. Một electron của nguyên tử hydrogen và một electron của nguyên tử 
chlorine được góp chung và cách đều hai nguyên tử. 


44.3. Liên kết ion khác với liên kết cộng hoá trị ở điểm nào sau đây? 
A. Tính bão hoà lớp electron ở vỏ nguyên tử. 

B. Tuân theo quy tắc ocfet. 

C. Tạo ra hợp chất bền vững hơn. 

D. Tính không định hướng. 


14.4. Cho chất hữu cơ A có công thức càu tạo sau: 


H—C==C=C—.C—Il 
Ù L 
Sô liên kết ơ trong phân tử A là 
A.6. B.8. (80-0 JĐINM HC 


14.5. Cho giá trị độ âm điện của một số nguyên tô sau: Na (0,93); Li (0,98); 
MẸ (1,31); AI (1,61); P (2,19); S (2,58); Br (2,96) và C1 (3,16). 
Phân tử nào sau đây cỏ liên kết ion? 


A. NaaP. B.MgS. C. AICIa. D. LIBI. 
44.6. Cho hai chất hữu cơ X và Y có công thức cầu tạo sau: 
_”. \ † 
Hổ NGớ” fcr<@ 6e 
HN 
0) (v) 


Nhận xét nào sau đây là đúng? 

A. Xvà Y có sô liên kết ơ và sô liên kết x bằng nhau. 

B. Xcó số liên kết ơ và số liên kết z nhiều hơn Y. 

€. X có số liên kết ø nhiều hơn, nhưng số liên kết z ít hơn Y. 
D. X cỏ số liên kết ø it hơn, nhưng số liên kết z nhiều hơn Y. 

14.7. Nguyên tô X ở nhóm IA và nguyên tô Y ở nhóm VIIA của bảng tuần hoàn. X 
và Y có thể tạo thành hợp chất R. Liên kết giữa các nguyên tử trong R thuộc 
loại liên kết nào sau đây? 
A. Iơn. B. Cộng hoá trị phân cực. 
€. Cộng hoá trị không phân cực. D. Hydrogen. 


© THÔNG HIỂU 


14.8. X, Y, Z là những nguyên tô có số hiệu nguyên tứ lần lượt là 8, 19, 16. 


Các cặp nguyên tô có thể tạo thành liên kết ion và cộng hoá trị phân cực lần 
lượt là 


A. Ợ, Y); Œ, Z2) và (Y, 2). B. @,Z); (Y,Z) và Œ, Y). 
G.(ŒX, Y); (Y, Z) và @. Z). D.Œ. Y): (Y. X) và (X. Z). 


14.9. Cho các chât sau: Na, Ha, NHs, NaCl, HCI, HO. 
Sô chất mà phân tử chỉ chứa liên kết công hoá trị không phân cực là 
À:5: B.4. &Ã5. ÐD:®: 

44.10. Cho các chật sau: ()H2§;. (2) SO2; (3) NaC]; (4) CaO; 

@NH:, (6) HBi, (7 COz; (8 Kz§. 

Dãy nào sau đây gồm các chất có liên kết cộng hoá trị? 
A.@); @); @); 4); Œ). B. @); @); G); 6); 0). 
Œ. (1): @); (5): (6): (7). D.(); (2): (5): (7): (8). 

14.11. Dùng công thức Lewis để biểu điễn phân tử SOs sao cho phù hợp với 
quy tắc octet. Chỉ rõ các liên kết trong phân tử thuộc loại liên kết nào. 

14.12. Hợp chât NaCIO là thành phần của chất tây rửa, sát trùng có tên gọi là “Nước 
Javen”. Ấp dụng quy tắc octet đề giải thích sự hình thành các liên kết trong hợp 
chât đỏ. 


Bộ VẬN DỤNG 


14.13. Tính số liên kết øơ và liên kết z trong các phân tử sau: 


a) CzHa, b) CzHa; c)HCN; đ) HCOOH. 

14.14. Dựa vào giá trị của độ âm điện ở Bảng 6.2 trong sách giáo khoa 
Hoá học 10, hãy nêu bản chật liên kết trong các phân tử và ion sau: HCIO, 
KHS, HCOÿ, Kz§Oa. 


14.15. Cho dãy các chất kèm theo nhiệt độ sôi (°€) sau: 

HE (19,5); HCI (85); HBr (—66); HI (—35). 

a) Nêu xu hưởng biển đôi nhiệt độ sôi trong dãy chất trên. 

b) Đề xuất lí do nhiệt độ sôi của HF không theo xu hướng này. 


14.16. Cho biết tổng sô electron trong anion AB m là 42. Trong các hạt nhân A. 
cũng như B có số proton bằng số neutron. 
a) Tính sô khôi của A, B. 


b) Đề xuất câu tạo Lewis cho anion AB vy sao cho phù hợp với quy tắc octet. 


14.17. Hợp chất X được sử đụng làm thuốc pháo, ngòi nổ, thuốc đầu điêm, 
thuôe giúp nhãn ra hoa,... X có khôi lượng mol bằng 122,5 g/mol, chứa ba 
nguyên tô, trong đó nguyên tô s cỏ 7 electron s, nguyên tô p có 11 eleetron 
p và nguyên tô p có 4 eleetron p. Thành phần phần trăm khối lượng nguyên 
tô có 4 electron p trong X bằng 39, 199%. 

a) Xác định công thức phân tử của X. 


b) Viết công thức cầu tạo Lewis, chỉ rõ loại liên kết có trong X. 


GS(Ð) 


Bài 15. PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 


x1 NHẬN BIẾT 


15.1. Sô oxi hoá là một số đại số đặc trưng cho đại lượng nào sau đây của 
nguyên tử trong phân tử? 


A. Hoả trị. 


15.2. Trong hợp chất S 
Ạ.42. 


B. Điện tich. C. Khôi lượng. D. Số hiệu. 
O3, số oxi hoá của sulfr (lưu huỷỳnh) là 
B.+3. Œ. #5. D. +6. 


15.3. Fe2Os là thành phần chính của quặng hematite đó, dùng đề luyện gang. 


Số oxi hoá của iron 
A3 

15.4. Ammonia (NH›:) 
bón. Số oxi hoá của 
A.3. 


(sắt) trong FeaOa là 

lÊY SN, (Gà SẼ 17.53: 

à nguyên liệu để sản xuât nitrie acid và nhiều loại phân 
ntrogen trong ammoma là 

B.0. GẮ D.-3, 


15.5. Chromium có số oxi hoá +2 trong hợp chất nào sau đây? 


A, Œ(OH):. 


15.6. Phản ứng oxi hoá 
A. electron. 


B. NaaCTrOa. È: EG, D. Cr2Oa. 


~ khử là phản ửng cỏ sự nhường và nhận 
B. neufron. €. proton. D. cation. 


45.7. Dâu hiệu để nhận ra một phân ứng oxi hoả — khứ là dựa trên sự thay đổi 
đại lượng nào sau đây của nguyên tử? 


A. Số khôi. 
15.8. Trong phản ứng œ 
A,. nhường electron. 


€. nhận proton. 


B. Số oxi hoá. €. Số hiệu. D. Số mol. 
xi hoá - khử, chât oxi hoá là chât 

B. nhận electron. 

D. nhường proton. 


15.9. Dẫn khí H: đi qua ống sứ đựng bột CuO nung nóng để thực hiện phân 


ứng hoá học sau: 


CuO + Hạ —!—›y Cu + HzO 


"Trong phân ứng trên, 


chất đóng vai trỏ chất khử là 


A. CuO B.Cu. C.H:. D. HO. 


15.10. Phản ứng nào sau đây là phân ứng oxi hoá — khử? 
A.2Ca +Os —Ÿ— 2CaO. 
B. CaCO¿ —P—› CaO + CO. 
C. CaO + HạO ——> Ca(OH)s. 
D. Ca(OH)›+ COa ——> CaCOs + HaO. 


© THÔNG HIỂU 


15.11. Cho các chất sau: Cla, HCI, NaCl, KCIOs, HClOa. 
Số oxi hoá của nguyên tử Cl trong phân tử các chât trên lần lượt là 
A.0;:+l;+1;+5; +7. B.0;-—1;—1; +5; +7. 
„6= =9 <1. .0:1; 12.557. 


15.12. Thuốc tím chứa ion permanganate (MnO,) có tính oxi hoá mạnh, được 


dùng để sát trùng, diệt khuẩn trong y học, đời sống và nuôi trồng thuỷ sản. 
Sô oxi hoá của manganse trong 1on permanganate là 


A.12. In 7 /7Ế D. +6. 
15.13. Cho các phân tử có công thức câu tạo sau: 
N=N (ni H—O—N=O 
H Ò 
Sô oxi hoá của nguyên tử N trong các phân tứ trên lần lượt là 
A.0:-¬3;-4. Bˆ0+3. +5 HH. ng, D.0<-3:35: 
15.14. Carbon đóng vai trò chất oxi hoá ở phản ứng nào sau đây? 
A.C+O; ——› CÔ¿. B.C+COa —*—› 2O. 
C.C+ HO —É-; CO + Hò. D.C+2Ha —!—› CH¡. 
15.15. Thực hiện các phản ứng hoá học sau: 
(a)§+O, —f-›>§O,; (®) Hg+ § ——>HgS; 
(eH;ạ+§—P-›H,§; ()§+3E,—E—›§SE,. 


Số phân ứng sulft đóng vai trò chất oxi hoá là 
A.4. B.2. Ø3: D.1. 


15.16. Khi tham gia các phản ứng đốt chảy nhiên liệu, oxygen đóng vai trò là 
A. chất khử. B. acid. €. chât oxi hoá. D. base. 


40 


15.17. C 


hlorine vừa đóng vai trò chất oxi hoá, vừa đóng vai trò chất khử trong 


phản ứng nào sau đây? 


A.2 
B.H 


a+ Cla —t—› 2NaCl, 
+C]la —?*—› 2HCI. 


C. 2FeCls + Clạ —#—› 2FeCla. 


D.2 


aOH + Clạ ——> NaC] + NaClO + HaO. 


15.18. Cho các phân ứng hoá học sau: 


(a) CaCO¿ —Ê' > CaO + CO¿. 


(b) CH —‡> C+2Hạ. 
(e)2AI(OH)a —Ÿ—> AlzOa + 3HạO. 


(2 


aHCO¿ ——› NaaCO¿ + COz+ HaO. 


Số phân ứng có kẻm theo sự thay đối sô oxi hoá của các nguyên tử là 


Ñ 2; 


SI SỬ GNIS D.4. 


15.19. Khí thiên nhiên nén (CNG - Compressed Natural Gas) có thành phần 
chính là methane (CHa), là nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường. 


Xét phản ứng đốt cháy methane trong buồng đốt động cơ xe buýt sử đụng 


nhiên 
a) Xá 


quả trình khứ. 


iệu CNG: CHẠ + Oz —f—› CO¿ + HạO. 


e định các nguyên tử có sự thay đổi sô oxi hoá. Viết quá trình oxi hoá, 


b) Lập phương trình hoá học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng 


electr: 


15.20. Xét phân ứng sản xuât Cla trong công nghiệp: 


a) Xác định các nguyên tử có sự thay đổi số oxi hoá. Chỉ rõ chất oxi hoá, chất khử. 


ƠI. 


NAaD1 + HạO —Ÿ⁄—+ NaGH + Ula + Hà. 


b) Lập phương trình hoá học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng 


electr: 


lộ VẬN DỤNG 


ØI. 


15.21. Trên thế giới, zine (kẽm) được sản xuât chủ yêu từ quặng zine blende có 
thành phân chính là Zn§. Ở giai đoạn đầu của quả trình sản xuât., quăng zinc 
blende được nung trong không khí đẻ thực hiện phân ửng: 


41 


Zn§ +Oz ——š ZnO + §O; 

a) Xác định các nguyễn tử có sự thay đổi sô oxi hoá. Viết các quả trình oxi hoá, 

quả trình khử. 

b) Lập phương trình hoá học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng 

electron. 
15.22. Khí đốt hoá lỏng thường gợi là gas, có thành phần gồm propane (C3Hs) 

và butane (C4H¡o). Xét phân ứng đốt cháy butane khi đưn bếp gas: 
CaHio+Os ——› CO; + HạO. 


a) Xác định các nguyên tử có sự thay đổi sô oxi hoá. Chỉ rõ chất oxi hoá, chât khử. 


b) Lập phương trình hoá học của phân ứng theo phương pháp thăng bằng 
electron. 


15.23. Hàm lượng 1ron(]) sulfate được xác định qua phản ứng oxi hoá —- khử 
VỚI pOfassium permanganate 


FeSOa + KMnOa + HaSOa ——> Fez(SO4)3 + Ka§Oa+ MnSOa + HO 
a) Lập phương trình hoá học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng 
electron. Chỉ rõ chât oxi hoá, chât khử. 
Ð) Tính thể tích dung địch KMnOx 0.02 M đề phản ứng vừa đủ với 20 mL dung 
địch FeSOa 0,10 M. 
15.24. Cho 2,34 g kim loại M (hoả trị n) tác dụng với dung dịch HaSO+4 (đặc, 
nóng, dư) thu được 3.2227 L khí SOs (điều kiên chuẩn). Xác đỉnh kim loại M. 


Bài 16. ÔN TẬP CHƯƠNG 4 
xñ NHẬN BIẾT 


16.1. Trong phân ứng oxi hoá — khử, chất nhường electron được gọi là 


A. chât khử. B. chất oxi hoá. €,. acid. D. base. 
16.2. Iron có số oxi hoá +2 trong hợp chât nào sau đây? 
A,. Fe(OH)a. B. FeCla. C. FeSOa. D. FezOa. 


16.3. Chromium(VI) oxide, CrOs, là chất rắn, màu đỏ thẩm, vừa là acidic 
oxide, vừa là chất oxi hoá mạnh. Số oxi hoá của chromium trong oxide 
trên là 
A.0. 5. F6: G42, D33: 


4 


16.4. Phản ứng kèm theo sự cho và nhận electron được gọi là phản ửng 
A. đột cháy. B. phân huỷ. €. trao đôi. D. oxi hoá — khử. 


16.5. Xét phản ứng điều chế Ha trong phòng thí nghiệm: 
Zn + 2HCI ——> ZnC]a + Ha. 
Chât đóng vai trò chất khử trong phản ứng là 
A. Ha. B. ZnC]2 C. HCI. D.Zn. 


lu THÔNG HIỂU 


16.6. Cho các hợp chất sau: NH:, NH4Cl, HNO¿, NÖ2. 
Số hợp chất chứa nguyên tử nitrogen có sô oxi hoá —3 là 
¿Ò 8:3: G2. D.4. 
16.7. Nguyên tử sulfur chỉ thể hiện tính khử trong chất nào san đây? 
A.S. B. SOa. C. H2SOa. D. Ha§. 
16.8. Nguyên tử carbon vừa có khả năng thê hiện tính oxi hoá, vừa có khả năng 
thể hiện tính khử trong chất nào sau đây? 

A.C B. CO2. C. CaCOa. D. CHa. 
16.9. Hợp chât nào sau đây chứa hai loại nguyên tử iron với số oxi hoá +2 và +32 
A, FeO. B, FeaOa. C. Fe(OH)a. D. Fe2Oa. 

16.10. Cho các phân tử sau: Hz§, SOa, CaSOa, NaaS§, Hz§Oa. 
Số oxi hoá của nguyên tử S trong các phân tử trên lần lượt là 
A.0;+6; +4;+4; +6. B.0;+6; +4; +2; +6. 
Œ.+2; +6; +6; —2; +6. D.—2; +6; +6; —2; +6. 


=Ã VẬN DỤNG 


16.11. Trong công nghiệp, một lượng zine được sản xuât theo phương pháp 
nhiệt luyện ớ khoảng 1 200 °C theo phản ứng: 
ZnO + C— yZn + CO 
a) Xác định các nguyên tử có sự thay đổi sô oxi hoá. Viết quá trình oxi hoá, 
quá trình khử. 
b) Lập phương trình hoá học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng 
electron. 


43 


46.12. Dẫn khí SO› vào 100 mL dưng địch KMnOa 0,02 M đến khi dung dịch vừa 
mật màu tím. 
Phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau: 
SOaz+ KMnO4+ HO ——> HaSO4+ K28O4 + MnSOa 
a) Lập phương trình hoá học của phân ứng theo phương pháp thăng bằng 
electron. 
b) Xác định thê tích khí SOa đã tham gia phản ứng ở điều kiện chuẩn. 
16.13. Thực hiện các phân ứng sau: 
@)C + O; —E—› CO, 
(AI + C—#— Al,C, 
(JjÖ - CO) ! 60 


(đ CaO+ Œ —#~› CaC,+CO 

Xác định phân ứng trong đó carbơn vừa đóng vai trò chât oxi hoá, vừa đóng vai 
trò khử. Lập phương trình hoá học của phản ứng đó theo phương pháp thăng 
bằng electron. 

16.14. Đột chảy hoàn toàn 2,52 g hỗn hợp gồm Mg và AI cần vừa đủ 2,479 L hỗn 
hợp khí X gồm O2 và Cl› ở điều kiên chuẩn, thu được 8.84 g chất rắn. 
a) Tính phần trăm thê tích mỗi khí trong X. 
b) Xác định số mol electron các chât khử cho và số mol electron các chât oxi 
hoá nhận trong quá trình phản ứng. 

16.15. Quặng pyrite có thành phần chính là FeSz được đùng làm nguyên liệu đề 
sản xuất sulfurie acid. 
Xét phân ứng đốt cháy: 


FeSa + Oz —_› FezOs + SOaz 


a) Lập phương trình hoá học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng 
electron. 

b) Tỉnh thể tích không khí (chứa 21% thể tích oxygen, ở điều kiện chuẩn) cần 
dùng đề đốt cháy hoàn toàn 2.4 tân FeSa trong quặng pyrite. 


44 


Bài 17. BIẾN THIÊN ENTHALPY 
TRONG PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 


r?` NHẬN BIẾT 


17.1. Phản ứng nào sau đây là phân ứng toả nhiệt? 
A. Phản ứng nhiệt phân muôi KNOa. 
B. Phân ứng phân huỷ khí NH. 
C. Phản ứng oxi hoá glueose trong cơ thê. 
D. Phản ứng hoà tan NHaC] trong nước. 
17.2. Phản ứng nào sau đây có thể tự xảy ra ở điều kiện thường? 
A. Phản ứng nhiệt phân Cu(OR)a. 
B. Phản ứng giữa H› và Oa trong hốn hợp khí. 
C. Phản ứng giữa Zn và dung dịch HaSOa. 


D. Phân ứng đốt cháy cồn. 


17.3. Cho phân ứng hoá học xảy ra ở điêu kiện chuẩn sau: 

2NOz@) (đỏ nâu) —> NzOa(g) (không màu) 

Biết NOa và NaOx có A;H3„„ tương ứng là 33,18 kJ/mol và 9,16 kJ/mol, Điều 
này chứng tỏ phân ứng 

A. toả nhiệt, NOa bên vững hơn NaOa. 

B. thu nhiệt, NOa bền vững hơn NaOa. 

€. toa nhiệt, NaO4+ bản vững hơn NOz. 

D. thu nhiệt, N2O+ bẩn vững hơn NOa. 

17.4. Nung KNO: lên 550 °C xảy ra phản ứng: 


KNOsG) — KNOsG) + +0) AH 


Phản ứng nhiệt phân KNOs là 
A. toä nhiệt, có AH <0 B. thu nhiệt, có AH >0 
€. toả nhiệt, có AH >0. D. thu nhiệt, có AH < 0. 


45 


17.5. Nung nóng hai ông nghiệm chứa NaHCO2 và P, xảy ra các phản ứng sau: 


2NaHCOs(s) — NazCOs(s) + COz(g) + HzO(g) @) 

4P(&) +5Oa(g) —> 2PzOs(s) @) 
Khi ngừng đưn nóng, phản ứng (1) đừng lại còn phản ứng (2) tiếp tục xây ra, 
chúng tỏ 


A. phản ứng (1) toả nhiệt, phản ứng (2) thu nhiệt. 
B. phản ứng (1) thu nhiệt, phân ứng (2) toả nhiệt. 
€. cả 2 phân ứng đều toả nhiệt. 
D. cả 2 phản ứng đều thu nhiệt. 


© THÔNG HIỂU 


17.6. Tiên hành quá trình ozone hoá 100 g oxi theo phân ứng sau: 

3O2(gø) (oxygen) —> 2Oa(g) (ozone) 

Hỗn hợp thu được có chứa 249% ozone về khối lượng, tiêu tôn 71,2 k1. Nhiệt tạo 
thành A,H?,¿ của ozone (kJ/mol) có giả trị là 


A.142.4. B. 284.8. €.-142.4. D.-284.8. 
17.7. Cho phản ứng hydrogen hoá ethylene sau; 
HạC=CHz(g) + Hạ(g) —> HạC-CH:() 
Biết năng lượng liên kết trong các chât cho trong bảng sau: 


Liên kết | Phân tử ph Liên kết | Phân tử =5 
(kJ/mol) (kJ/mol) 


Biên thiên enthalpy (k]) của phân ứng có giá trị là 


A. 134. B.-134. C. 478. D. 284. 
17.8. Cho phương trình phản ứng sau: 
2Hs(g) + Oz(g) — 2Ha:Ođ) AH=-572 kl 
Khi cho 2 g khí H: tác dụng hoàn toàn với 32 g khí Oz thì phản ứng 
A. toä ra nhiệt lượng 286 K]. B. thu vào nhiệt lượng 286 kI. 
€. toả ra nhiệt lượng 572 KỊ. D. thu vào nhiệt lượng 572 k]. 


46 


17.9. Tính biến thiên enthalpy theo các phương trình phân ứng sau, biết nhiệt 
sinh của NH› bằng 46 kJ/mol. 


Nz{ø) + 3H:z(g) — 2NH:(g) () 
SÌNg) + TH) ~s NHš@) @ 


So sánh AH (1) và AH (2). Khi tổng hợp được 1 tân NH: thì nhiệt lượng toả ra 
hay thu vào là bao nhiêu? Tính theo hai phương trình phản ứng trên thì kết quả 
thu được giông nhau hay khác nhau. 


17.10. Cho các phản ứng sau: 
CaCOs(s) —> CaO() + COa(g) (@) 
C(graphite) + Oz(g) —> COs(g) @) 
Tính biến thiên enthalpy của các phản ứng trân. (Biết nhiệt sinh (kI/mol) của 
CaCOa, CaO và CO› lần lượt là —1 207, ~635 và 393,5) 
17.11. Cho các phản ứng sau và biến thiên enthalpy chuẩn: 


(1) 2NaHCOs(s) — NazCOaG) + HaO() + COa(g)  A,H?¿ =+20,33 kỊ 


(2) 4NH:) + 3Oz(g) —> 2Na(g) + 6H2OQ) A,H3„=—1 531 kl 


208 - 


Phản ứng nào toả nhiệt? Phân ứng nào thu nhiệt? 


` 
= VẬN DỤNG 
17.12. Phản ứng giữa khí nirogen và oxygen chỉ xảy ra ở nhiệt độ cao (3 000 °C) 
hoặc nhờ tia lửa điện: Nz(g) + Oz(g) —› 2NO(g) 
a) Phản ứng trên toả nhiệt hay thu nhiệt? 
b) Băng kiến thức về năng lượng liên kết trong phân tử các chát, hãy giải thích 
vì sao phản ứng trên khỏ xảy ra. 
17.13. Cho phân ứng nhiệt nhôm sau: 2Al(s) + FeaOa(s) —> AlaOa(s) + 2Fe(s) 
Biết nhiệt tạo thành, nhiệt đụng của các chất (nhiệt lượng cần cung cấp để1 kg 
chât đó tăng lên I độ) được cho trong bảng sau: 


Chất A,Hi ° 


(@kJ/mo)) | (g'K) (@&J/g-K) | (1/g:'K) 


te2Os =5,14 Fe 0 0,67 


47 


Giả thiết phản ứng xây ra vừa đủ, hiệu suất 100%; nhiệt độ ban đầu là 25 °C; 
nhiệt lượng toả ra bị thất thoát ra ngoài môi trường là 50%. Tính nhiệt độ đạt 
được trong lò phản ứng nhiệt nhôm. 


17.14. Cho phản ứng đốt chảy bufane sau: 
CuHio(g) + O2(6) —> CO2) + HaO@Œ) q) 
Biết năng lượng liên kết trong các hợp chât cho trong bảng sau: 


Liên kết | Phântử | Ep(J/mol) | Liên kết | Phântử | Es(J/mol) 


G-C CaHio 346 C=O CO2 799 


a) Cân bằng phương trình phản ứng (1). 


b) Xác định biên thiên enthalpy (A,H?„) của phản ứng (1). 
e) Một bình gas chứa 12 kg butane có thể đun sôi bao nhiêu âm nước? (Giả 
thiết mỗi âm nước chứa 2 L nước ở 25 °C, nhiệt dung của nước là 4,2 J/g-K, có 
40% nhiệt đốt cháy butane bị thật thoát ra ngoài môi trường) 


Bài 18. ÔN TẬP CHƯƠNG 5 
`⁄Z>⁄ 
ñ NHẠN BIẾT 
18.1. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A,. Các phân ứng phân huỷ thường là phản ứng thu nhiệt. 
B. Phân ứng càng to ra nhiều nhiệt càng dễ tự xây ra. 
€. Phản ứng oxi hoá chât béo cung câp nhiệt cho cơ thể. 
D. Các phản ứng khi đun nóng đều đễ xây ra hơn. 
18.2. Cho các phản ứng sau: 
(1) C(s) + COz(g) — 2CO(g) ArH®so = 173,6 kĩ 
(2) C@) + HaO(g) —>› CO@) + Ha(g) ArHPso = 133,8 k] 
(3) CO(g) + HzO@) —> COz(g) + Hz(g) 
Ở 500 K, 1 atm, biến thiên enthalpy của phân ứng (3) có giá trị là 
A.—39,8 k]. B. 39,8 KĨ. C. -47,00 K]. D. 106,7 k]. 


48 


18.3. Cho sơ đồ hoà tan NH4zNG: sau: 
NHẠNG:6) + HO) — NHaNO¿(aqg) AH =+126 kĨ 


Hoà tan 80 g NH4NG2 khan vào bình chứa 1 L nước ở 25 °C. Sau khi muối tan 
hết, nước trong bình có nhiệt độ là 


A.31,2°GŒ. J2) 9/1 GHI Bộ G.21,9°C. D. 18,8 °C. 

18.4. Cho phương trình phân ứng 
Zn@) + CuSOa(aqg) — ZnSOa(aq) + Cu(s) AH=-210 k] 

và các phát biểu sau: 

(1) Zn bị oxi hoá; 

(2) Phản ứng trên toả nhiệt; 

(3) Biến thiên enthalpy của phân ứng tạo thành 3,84 g Cu là +12,6 kĩ; 

(4) Trong quả trình phản ứng, nhiệt độ hỗn hợp tăng lên. 


Các phát biểu đúng là 
A, 1) và @). B.@) và(). 
Œ. (), (2) và (4). D. (1), @) và (9. 


18.5. Cho phương trình nhiệt hoá học cúa phản ứng trung hoà sau: 


HCI(aq) + NaOH(aq) —› NaCl(aq) + H:O() AH=-57,3 kI. 
Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Cho 1 mol HCI tác dụng với NaOH dư toả nhiệt lượng là 57,3 k]. 
B. Cho HCI dư tác dụng với 1 mol NaOH thu nhiệt lượng là 57,3 kJ. 
C. Cho 1 mol HC] tác dụng với 1 mol NaOH toả nhiệt lượng là 57,3 k]. 
D. Cho 2 mol HCI tác dụng với NaOH dư toả nhiệt lượng là 57,3 kJ. 
18.6. Phân ứng đốt cháy ethanol: 


CzHsOH() + 3Os(g) —› 2COz(g) + 3HzO() 


Đốt chảy hoàn toàn 5 g ethanol, nhiệt toả ra làm nóng chây 447 g nước đá ở 
0 °C. Biết l g nước đá nóng chảy hấp thụ nhiệt lượng 333,5 1, biển thiên 
enthalpy của phân ứng đốt cháy ethanol là 

A.—1371kimol. B.—954k1/mol. €. -149 k14mol. D. +149 kJ/mol. 


18.7. Phản ứng tổng hợp ammonia: 


Nz@) + 3H2z(g) — 2NHs(g) AH 


~92 k]. 


49 


Biết năng lượng liên kết (klúmol) của N=N và H-H lần lượt là 946 và 436. 
ăng lượng liên kết của N—H trong ammonia là 


A. 391 kl/mol. B. 361 kl/mol. €. 245 kl/mol. D. 490 k1/mol. 
18.8. Cho phương trình nhiệt hoá học sau: 
Hz() + la(g) —> 2HI() AH=+I1.3KI. 


Phát biêu nào sau đây về sự trao đổi năng lượng của phản ứng trên là đúng? 

A. Phân ứng giải phóng nhiệt lượng 11,3 kĩ klú 2 mol HT được tạo thành. 

B. Tổng nhiệt phá vỡ liên kết của chất phân ứng lớn hơn nhiệt toả ra khi tạo 
thành sản phẩm. 


€. Năng lượng chứa trong Ha và la cao hơn trong HI. 

D. Phân ứng xảy ra với tôc độ chậm. 

18.9. Làm các thí nghiệm tương tự nhau: Cho 0,05 mol mỗi kim loại Mg, Zn, 
Fe vào ba bình đựng 100 mL dung địch CuSOx 0,5 M. 

Nhiệt độ tăng lên cao nhất ở mỗi bình lần lượt là ATi, AT›, AT. Sự sắp xếp 
nào sau đây là đúng? 


A.ATI< ATa<ATa. B. AT3< ATI< AT:. 
€. AT2< ATa< ATI. D.ATa< AT2< AT. 


Ọ THÔNG HIỂU 


18.10. Cho 0,5 g bột iron vào bình đựng 25 mL dung dịch CuSO40,2M ở 32 °C, 
Khuây đều dung dịch, quan sát nhiệt kê thây nhiệt độ lên cao nhât là 39 °C. 
Tính nhiệt của phản ứng. (Giả thiết nhiệt lượng của phản ứng toả ra được 
dung địch hập thụ hết, nhiệt đung của đưng địch loãng bằng nhiệt dung của nước 
(4,2 Ig-K)) 

18.11. Để làm nóng khẩu phần ăn, người ta dùng phân ứng giữa CaO với HaO: 

CaOG) + HaO() — Ca(OH)z(aq) AH=-105 KI. 
Cần cho bao nhiêu gam CaO vào 250 g HO đề nâng nhiệt độ từ 20 °C lên 80 °C? 

48.42. Tính nhiệt toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 12 kg khí methane (CHa), biết 
nhiệt tạo thành của các chât như sau: 


Chất CH4Œ) COa(Œ) HaO() 


FT) 


18.13. Cho 1,5 g bột Mg (dư) vào 100 mL dung địch HCI 1 M, sau khi phản 
ứng hoàn toàn, nhiệt độ dung địch tăng lên 8,3 °C. Biết nhiệt đung riêng của 
H:O là 4,2 I/g-K, hãy tính nhiệt lượng của phân ửng. 

18.14. Một người thợ Xây trong buổi sảng kéo được 500 kg vật liệu xây dựng 
lên tầng cao 10 m. Để bù vào năng lượng đã tiêu hao, người đó cần uỗng 
cốc nước hoà tan m g glueose. Biết nhiệt tạo thành của glueose (CøH12Os), 
CO2 và HaO lần lượt là —1 271, 393,5 và 285,8 klmol. Giả trị của m là 
A, 31.20. B.3,15. C. 0,32. D. 314,70. 

18.15. Cho 16,5 g Zn vào 500 g dung địch HCI 1 M, dung dịch thu được có 
nhiệt độ tăng thêm 5 °C. Xác định nhiệt lượng của phản ứng giữa Zn và HCI 
trong dung địch. (Giả thiết không có sự thất thoát nhiệt ra ngoài môi trường, 
nhiệt dung của dung địch loãng băng nhiệt dung của nước (4,2 1⁄g- K)) 


b 
lộ VẬN DỤNG 
18.16. Cho phản ứng sau: 

CH =CH@) + H2zŒ) -> CHa - CH:(g) 


Năng lượng bên kết (kI-molÐ của H - H là 436, của C — C là 347, của € — H là 
414 và của € = € là §39. Tính nhiệt (AH) của phân ứng và cho biết phản ứng 
†hu nhiệt hay toả nhiệt. 
18.17. Cho các phân ứng sau: 
(1) 2HzS(g) + SO2z(g)— 2HzO@) + 35G) A,H?„¿ =—237 kI 
(2) 2Hz§Œ) + Oz(g)— 2HzO(g)+ 2§@)  A,H„¿ =-530,5kJ 
a) Cùng một lượng hydrogen sulñde chuyền thành nước và sulÑr thì tại sao 
nhiệt phản ứng (1) và (2) lại khác nhau 
Đ) Xác định A,H),¿ của SO2 từ 2 phản ứng trên. 
18.18. Rót 100 mL dung dịch HCI 1 M ở 27 ®C vào 100 mL dung dịch NaHCO3 


1 Mở 28°C. Sau phân ửng, dung địch thu được có nhiệt độ là bao nhiêu? 
Biết nhiệt tạo thành của các chất được cho trong bảng sau: 


Chất 


Am (kJmol) 


8.19. Trộn 50 mL dung dịch NaCl 0,5 M ở 25 °C với 50 mL dung dịch AgNOs 
0,5M ở26 °C. Khuây đều dung địch và quan sát nhiệt kế thây nhiệt độ lên 
cao nhật là 28 °C. Tính nhiệt của phân ứng. 


48.20. Một mẫu cồn X (thành phần chính là CzH:OH) có lẫn methanol 
(CH:OH). Đốt chảy 10g côn X toả ra nhiệt lượng 291,9 kJ. Xác định phần 
trăm tạp chất methanol trong X biết rằng: 


CH:OHQ) + 3.0I@) —> CO¿z(g) + 2H2O() AH=-~716 kl/mol 


C2H:OH() + 3Oz(g) —› 2COz(g) + 3H2O(đ) AH=-1 370 kl/mol 


ta 
t9 


G0) 


Bài 19. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG 
1ñ NHẬN BIẾT 


19.1. Cho phản ửng xây ra trong pha khi sau: 
H¿+ C1: ¬> 2HCI 
Biểu thức tôc độ trung bình của phản ứng là 
A.v= ACu, = ACu, = ACua - 
At At At 


—ÁC, AC, _ -AC 


BH, we bu _— HCL 
At At At 
Eu@= -ACu, ˆ ~ACu, _ ACmo, 
l At At AU 2 
Dị: Wc ~ACn, có ~ÁCa, _ AC : 
At At 2At 


19.2. Trong dung dịch phản ửng thuỷ phân ethyl acetate (CH:COOC2H§) có 
xúc tác acid vô cơ xây ra như sau: 
CHaCOOC›:H: + HO —EfL>y CH:COOH + CzH:OH 
Phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Nông độ acid tăng dần theo thời gian. 
B. Thời điểm ban đầu, nồng độ acid trong bình phản ứng bằng 0. 
€. Tỉ lệ mol giữa chất đầu và chất sản phẩm luôn bằng 1. 
D. HCI chuyển hoá đần thành CHa:COOH nên nồng độ HCI giảm dần theo 
thời gian. 
19.3. Sục khí COa vào bình chứa dung địch NaaCOa. 
a) Tỏe độ hập thụ khí COa sẽ thay đổi như thế nào nếu thêm các chât sau đây 
vào đung địch: 
() HCI:; (1) NaCl, 1) HaO; (v) KaCOa, 
b) Nếu tăng áp suất, tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào? 


Đ3 


19.4. Cho các phản ứng hoả học sau: 
a) FesOa(s) + 4CO(g) —> 3Fe() + 4CO2(g) 
b) 2NOz(g) -> NzOaŒ) 
e) Hs) + Cla(g) —>› 2HCI(g) 
đ) CaOG) + 8iO2(§) —> CaSiO3(§) 
e) CaO(s) + CO2(g) —> CaCO:(s) 
ø) 2Kláq) + HaOa(aq) — Ia(s) + 2KOH(aq) 
Tốc đô những phản ứng nào ở trên thay đổi khi áp suất thay đổi? 
49.5. Cho bột Fe vào dung dịch HCI loãng. Sau đó đun nóng hỗn hợp này. 
Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Khí Ha thoát ra nhanh hơn. B. Bột Fe tan nhanh hơn. 
C. Lượng muối thu được nhiều hơn. ¡PP ông độ HCI giảm nhanh hơn. 
19.6. Cho phản ứng hoá học xảy ra trong pha khí sau: 
Na+ 3H: >2NH; 
Phát biểu nào sau đây không đúng? 
Khi nhiệt độ phản ứng tăng lên, 
A. tốc độ chuyên đông của phân tử chât đầu (Na, H›) tăng lên. 
B. tốc độ va chạm giữa phân tử N› và H: tăng lên. 
€. số va chạm hiệu quả tăng lên, 


D. tốc độ chuyển động của phân tử chất sản phầm (NH:) giảm. 
19.7. Cho bột magnesiun vào nước, phản ứng xảy ra rât chậm. Hãy nêu cách 
làm tăng tôc đô phản ứng trên. 
19.8. Cho phản ứng hoá học sau: 
Zn(s) + HaSOa(aq) —> ZnSOa(aq) + Hz() 
Yếu tô nào sau đây không ảnh hưởng đến tốc độ phân ứng? 


A. Diện tích bề mặt zinc. 
B. Nông độ dung địch sulftric acid. 
€. Thể tích dung địch sulftric acid. 
D. Nhiệt độ của dung địch sulfric acid. 
19.9. Phát biểu nào sau đây là đúng về xúc tác? 
A. Xúc tác giúp làm tăng năng lượng hoạt hoá của phân ứng. 
B. Khối lượng xúc tác không thay đổi sau phản ứng. 


54 


C. Xúc tác không tương tác với các chât trong quá trình phân ứng. 
D. Xúc tác kết hợp với sân phẩm phân ứng tạo thành hợp chất bản. 
19.10. Cho phân ứng thuỷ phân tinh bột có xúc tác là HCI. 
Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. HCI không tác dụng với tinh bột trong quả trình phân ứng. 
B. Nếu nồng độ HCI tăng, tốc độ phân ứng tăng. 
€. Khi không có HC], phân ứng thuỷ phân tinh bột vẫn xây ra nhưng với tốc độ chậm 
D. Nồng độ HCI không đổi sau phản ứng. 


© THÔNG HIỂU 


19.11. Cho các phân ứng hoá học sau: 
(D FeCl: + 3NaOH —› Fe(OH)s + 3NaCl 
(2) 3Ee + 2Óa —› FeaOa 
(3) 4K+Oa-—>2K2O 
(4 CH:COOH + C2H:OH —› CH:COOC2Hs + HạO 
Ở điều kiện thường, phản ứng nào xảy ra nhanh, phản ứng nào xảy ra chậm? 
19.12. Thả 1 mânh magnesium có khôi lượng 0,1 g vào đung dịch HCI loãng. 
Sau 5 giây thây mảnh magnesium tan hết. Hãy tính tốc độ trung bình của 
phản ứng hoà tan magnesium. 
19.13. Trong một thí nghiệm, người ta đo được tốc độ trung bình của phân ứng 
của zine (đạng bột) với dung địch H:SO4 loãng là 0,005 mol/s. 
Nếu ban đầu cho 0,4 mol zine (dạng bột) vào dung dịch H2SOa ở trên thì sau 
bao lầu còn lại 0,05 mol zinc. 
19.14. Xét phản ứng: 3Oa2 —> 2Oa. 
Nông độ ban đầu của oxygen là 0,024 M. Sau 5 giây nồng độ của oxygen 
còn lại là 0,02 M. Tính tôc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian trên. 


19.15. Cho các phân ứng hoá học sau: 
a) CHiCOOC2zHs() + HzO() —› CH:COOHQ) + CzH:OH() 
b) Zn@) + HaSOa(aq) —> Zn§Oa(aq) + H›(g) 
e) HaC2Oa(aq)+2KMnO4(aq)~§Hz5Oa(aq)—>10CO2(g)+2MnSOx(aq)+8HaOq) 
Tốc đô các phản ứng trên sẽ thay đổi thê nào nêu ta thêm nước vào bình phản ứng? 


bk) 


19.16. Thực hiện hai thí nghiệm của cùng một lượng CaCO› với đung địch HCI (dư) 
có nồng độ khác nhau. Thể tích khi CO2 thoát ra theo thời gian được ghi lại 
trên đồ thị sau: 

Thể tích 
co; 


(2) 


ụ Thời gian phản ứng 


Phản ứng nào đã dùng HCI với nòng độ cao hơn? 
19.17. Cho phản ứng hoá học sau: 
HzO2a —> HaO + : Ø2 
Biết rằng tốc độ của phản ứng này tuân theo biểu thức của định luật tác dụng 
khôi lượng. 
a) Hãy viết biểu thức tốc độ phản ứng. 
b) Tốc độ phản ứng tức thời tăng dần hay giảm dần theo thời gian? 
19.18. Cách nào sau đây sẽ làm củ khoai tây chín nhanh nhất? 
A,. Luộc trong nước sôi. B. Hắp cách thuỷ trong nồi cơm. 
Œ. Nướng ở 180 °C. D. Hâp trên nồi hơi. 

49.19. Các nhà khảo cỗ thường tim được xác các loài động thực vật thời tiền sử 
nguyên vẹn trong bằng. Hãy giải thích tại sao băng lại giúp bảo quản xác 
động thực vật. 

19.20. NOCI là chất khí độc, sinh ra đo sự phân huỷ nước cường toan (hỗn hợp 
HNG¿ và HCI có tỉ lệ mol 1 : 3). NOCI có tính oxi hoá mạnh, ở nhiệt độ cao 
bị phân huỷ theo phản ứng hoá học sau: 

2NOCI ->2NO + Clz 

Tốc độ phản ứng ở 70 °C là 2.10” mol/(L -s) và ở 80 °C là 4,5-10”” mol/(L -s). 

a) Tính hệ số nhiệt đô y của phản ứng. 


b) Dự đoán tôc độ phản ứng ở 60 °C. 


19.21. Khi thắng đường để làm caramen hoặc nước hàng, ta thường dùng 
đường kính chứ không dùng đường phèn. Giải thích. 


56 


19.22. Khi dùng MnOs làm xúc tác trong phản ứng phân huỷ HaO2, tại sao ta 
cần dùng MnOs ở đạng bột chứ không đùng ở đạng viên. 

19.23. Trong công nghiệp, vôi sống được sân xuất bằng cách nung đả vôi. 
Phân ứng hoá học xây ra như sau: 

CaCO3 —> CaO + CO2 


Khi nung, đá vôi cần phải được đập nhỏ nhưng không nên nghiền mịn đá vôi 
thành bột. Giải thích. 


= VẬN DỤNG 


19.24. Trong quá trình tổng hợp nitrie acid, có giai đoạn đốt chảy NH: bằng O2 
có xúc tác. Phản ứng xảy ra trong pha khí như sau: 


4NH: + 5O2 -> 4NO + 6H2O 

Trong một thí nghiệm, cho vào bình phân ứng (bình kín) 560 mL khí NHa và 
672 mL khí Oa (có xúc tác, các thể tích khí đo ở đkte). Sau khi thực hiện phản 
ứng 2,Š giờ, thây có 0,432 ø nước tạo thành. 


a) Viết biểu thức tính tốc độ trung bình của phản ứng theo các chất tham gia và 
chất tạo thành trong phản ứng. 


b) Tính tôc độ trung bình của phân ứng theo đơn vị mol⁄h. 


e) Tính sô mol NHạ và O2 sau 2,5 giờ. 
19.25. Thực hiện phân ứng sau: CaCOa + 2HCI —› CaC]› + COz †+HaO 


Theo dõi thê tích CO¿ thoát ra theo thời gian, thu được đỏ thị như sau (thể tích 
khí được đo ở áp suất khí quyền và nhiệt độ phòng). 


Thể tích CO; (mL) 


Thời gian phản ứng (s) 


DMN 


Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng? 

A. Ở thời điểm 90 giây, tốc độ phản ứng bằng 0. 

B. Tóc độ phản ứng giảm dần theo thời gian. 

€. Tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian từ thời điểm đầu đến 

75 giây là 0,33 mL/s. 

D. Tốc độ trung bình của phản ứng trong các khoảng thời gian I5 giây là như nhau. 
19.26. Thực hiện phản ứng sau: 

H2SOa + Na2§2O3 —> Na2SO4 + SO2 + S5 + H2O 
Theo dõi thê tích SO› thoát ra theo thời gian, ta có bảng sau (thể tích khí được 
đo ởáp suât khí quyên và nhiệt độ phòng). 


Thời gian (s) 


Thể tích SOz (mL) 125 | 20,0 


a) Vẽ đồ thị biểu điễn sự phụ thuộc thẻ tích khí SO2 vào thời gian phân ứng. 

b) Thời điểm đầu, tốc độ phản ứng nhanh hay chậm? 

e) Thời điểm kết thúc phân ứng, đồ thị có hình đạng như thế nào? 

) Tính tốc đô trung bình của phản ứng trong khoảng: tử 0 + 10 giây; từ 10 + 20 
giây: từ 20 ~ 40 giây. 

19.27. Xét phân ứng sau: 

2C1Oa + 2NaOH —› NaC1Oa + NaC1Oa + HaO 


Lớn 


Tốc đô phân ứng được viết như sau: v =k-CẶu, -CŠ ¿„ 


hực hiện phản ứng với những nồng độ chất đầu khác nhau và đo tốc độ phân 
ứng tương ứng thu được kêt quả trong bảng sau: 


STT | Nồng độClIO; | Nồng độNaOH Tốc độ phản ứng 


®M) @p (mol(.3)) 
1 0,01 0,01 210 
2 0.02 0.01 s10 
3 0,01 0,02 4102 


Hãy tính x và y trong biểu thức tốc độ phân ứng. 


5§ 


19.28. Hãy đề xuất một phương pháp thực nghiệm để nghiên cứu tốc độ các 
phản ứng sau đây. Trong đó chỉ rõ: đại lượng nào em sẽ đo; đồ thị theo dõi 
sự thay đổi của đại lượng đó theo thời gian có dạng thể nào. 

a) Phản ứng xảy ra trong dung dịch: 

CH:CHzBr + H:O —› CHa:CH›OH+ HBr 

b) Phân ứng xây ra trong pha khí: 

2NO + Cla —> 2NOCI 


19.29. Thực hiện phản ứng: 
2ICI + H› —> la + 2HCI 
Nông độ đầu của ICI và Ha: được lây đúng theo tỉ lệ hợp thức. Nghiên cứu sự 
thay đổi nồng độ các chất tham gia và chất tạo thành trong phản ứng theo thời 
gian, thu được đồ thị sau: 


Nồng độ (M) 

2 
(a) 

1 
®) 
(e) 
d) 

0 5 10 16 


Thời gian phản ứng (s) 
Cho biết các đường (a), (b), (e), (đ) tương ứng với sự biên đổi nồng độ các chất 
Tniào trong phương trình phân ứng trên. Giải thích. 
19.30. Phosgen (COC]›) là một chât độc hoá học được sử dụng trong chiến 
tranh thế giới thứ nhật. 
Phản ứng tông hợp phosgen như sau: CO + Cla —> COC]s. 
Biểu thức tốc độ phản ứng có đạng: v= k-Cạo- Cáp: 
Tốc độ phản ứng thay đổi như nào nêu: 
a) Tăng nồng độ CO lần 2 lần. 


b) Giảm nồng độ Cla xuông 4 lần. 


so 


19.31. Cho phản ứng hoá học sau: 
Zn() + HaSOa(aq) —> ZnSOx(aq) + Ha(g) 
a) Ở nhiệt độ phòng, đo được sau 1 phút có 7,5 mL khí hyđrogen thoát ra. Tính 
tốc độ trung bình của phân ứng theo hydrogen. 
b) Ở nhiệt độ thấp, tốc độ phân ứng là 3 mL/min. Hãy tính xem sau bao lâu thì 
†hu được 7,5 mL khí hydrogen. 

49.32. Khi nhiệt độ phòng là 25 °C, cho 10 g đá vôi (dạng viên) vào cốc đựng 
100 g dung địch HCI loãng và nhanh chóng cho lên một cân điện tứ. Đọc giả trị 
khôi lượng cốc tại thời điểm ban đầu và sau l phút. 

Lập lại thí nghiệm khi nhiệt độ phòng là 35 °C. Kết quả thí nghiệm được ghi 
trong bảng sau: 


Khối lượng cốc (8) 


Thời điểm đầu Sau 1 phút 


a) Tính hệ số nhiệt độ của phần ng 

b) Giả sử ban đầu côc chứa dung địch HCI và đả vôi có khôi lượng 235,40 g. 
Thực hiện thí nghiệm ở 45 °C. Hỏi sau 1 phút, khôi lượng cốc là bao nhiêu? 
(Bỏ qua khôi lượng nước bay hơi). 

19.33. Có hai miễng iron có kích thước giống hệt nhau, một miễng là khối iron 
đặc (A), một miếng có nhiều lỗ nhỏ l¡ bên trong và trên bể mặt (B). Thả hai 
miếng iron vào hai côc đựng dung dịch HCI cùng thê tích và nồng độ, theo 
dõi thẻ tích khí hydrogen thoát ra theo thời gian. Vẽ đồ thị thể tích khí theo 
thời gian, thu được hai đồ thi sau: 


60 


Thể tích 
H; (mL) 


0 05 10 lệ 20 28 Thời gian phản ứng (min) 


Cho biết đồ thị nào mô tả tốc độ thoát khí từ miếng sắt A, miềng sắt B. Giải thích. 
19.34. Xúc tác có hiệu quả cao là xúc tác làm tăng nhanh tôc độ phân ứng. Hai 
chất MnO2 và FezOs đều có khả năng xúc tác cho phản ứng phân huỷ H2O2. 


Đo nồng độ H2O2a theo thời gian, thu được đồ thị sau: 


Nồng độ H;O¿ 
(M) 


Xúc tác MnOa 


Xúc tác FeaO; 
Thời gian phản ứng (min) 


Cho biết xúc tác nào có hiệu quả hơn. Giải thích. 

19.35. Khí oxygen và hydrogen cỏ thể cùng tồn tại trong một bình kín ở điều 
kiện bình thường mà không nguy hiểm. Nhưng khi cỏ tia lửa điện hoặc một 
it bột kim loại được thêm vào bình thì lập tức có phản ửng mãnh liệt xây ra 
và có thể gây nỗ. 

a) Tĩa lửa điện có phải chât xúc tác không? Giải thích. 


b) Bột kim loại có phải chất xúc tác không? Giải thích. 


6] 


Bài 20. ÔN TẬP CHƯƠNG 6 
rô. NHẬN BIẾT 


20.1. Cho phản ứng hoá học sau: 


C@) + Oz(g) > COs(g) 
Yếu tô nào sau đây không ảnh hưởng đền tốc độ phản ứng trên? 
A. Nhiệt độ. B. Áp suất Oa. 
€. Hàm lượng carbon. D. Diện tích bề mặt carbon. 


20.2. Cho Zn phân ứng với HCI để điều chế hydrogen. Hãy nêu 3 cách đề làm 
tăng tốc độ phản ứng này. 

20.3. Khí oxygen được điều chế trong phòng thí nghiệm bằng cách nhiệt phân 
pofassium chiorate. Để thí nghiệm thành công và rút ngắn thời gian tiến 
hành có thể đùng một sô biện pháp sau: 


(1) Dùng chất xúc tác manganese đioxiđe. 

(2) Nung ở nhiệt độ cao. 

(3) Dùng phương pháp đời nước đề thu khí oxygen. 
(4) Đập nhỏ potassium chÏorate 

(5) Trộn đều bột potassitm chlorate và xúc tác. 


Số biện pháp dùng đề tăng tôc độ phản ứng là 
A.2. B.3. G4 biện 0 
20.4. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Nhiên liệu cháy ở trên vùng cao nhanh hơn khi chảy ở vùng thấp. 
B. Thực phẩm được bảo quản ở nhiệt độ thập hơn sẽ giữ được lâu hơn. 
€. Dùng men làm chất xúc tác để chuyên hoá cơm nếp thành rượu. 
D. Nếu không cho nước dưa chua khi muối đưa thì đưa vẫn sẽ chua nhưng 
chậm hơn. 
20.5. Trong quy trình sản xuất sulftrric acid, xây ra phân ứng hoá học sau: 
2§Os+ O› —Ÿ2”*_y 2§O; 
Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Khi tăng áp suất khí SO› hay O› thì tốc độ phản ứng đều tăng lên. 


62 


B. Tăng điện tích bề mặt của xúc tác VzOs sẽ làm tăng tôc độ phản ứng. 
C. Xúe tác sẽ dần chuyên hoá thành chật khác nhưng khôi lượng không đối. 
D. Cân làm nóng bình phản ứng để đây nhanh tốc độ phản ứng. 


© THÔNG HIỂU 


20.6. Khi để ở nhiệt độ 30 °C, một quả tảo bị hư sau 3 ngày. Khi được bảo 
quản ở 0 ĐC (trong tủ lạnh), quả táo đó bị hư sau 24 ngày. 
a) Hãy tính hệ sô nhiệt độ của phản ứng xây ra khi quả táo bị hư. 
b) Nếu bảo quản ở 20 °C, quả tảo sẽ bị hư sau bao nhiêu ngày? 


20.7. Cho biết những phát biểu sau đây là đúng hay sai. Giải thích. 
(1) Đề phân ứng hoá học xây ra, các hạt (phân tử, nguyên tử, ion) của chât phân 
ứng phải va chạm với nhau. 
(2) Khi áp suất khí CO tăng, tôe độ phản ứng 4CO + FesOa —> 4COa + 3Fe 
Tăng lên. 
(3) Khi tăng nhiệt độ lên 10 °C, tốc độ của các phân ứng hoá học đều tăng 
gâp đôi. 
(4) Nếu năng lượng va chạm giữa hai phân tử chất phản ứng nhỏ hơn năng 
lượng hoạt hoá thì sẽ gây ra phản ứng hoá học. 
(5) Phản ứng có năng lượng hoạt hoá càng thấp thì xảy ra càng nhanh. 

20.8. Ở 225 °C, khí NO› và O2 có phản ứng sau: 

2NO + O¿ —> 2NOa. 

Biểu thức tốc độ phản ứng có đạng: v= k-C$,- cọ, 

Cho biết tốc độ phản ứng sẽ thay đổi như thê nào nêu: 


(0) Tăng nồng độ NO lên 2 lần 
(1) Giảm nồng độ O2 đi 3 lần. 


(ii) Tăng nồng độ NO2 lên 2 làn. 


lộ VẬN DỤNG 


20.9. Phân ứng phân huỷ ethyl iodide trong pha khí xảy ra như sau: 
C2Häãl -> C2Ha + HI 


63 


Ổ 127 °C, hằng số tốc độ của phản ứng là 1,60 -107s Ì: ở 227 °Clả 4.25-10 s1, 


20. 


20. 


a) Hãy tính hệ số nhiệt độ của phản ứng trên. 


b)1 
10. 
đi 


Tính hằng sô tốc độ của phân ứng ở 167 °C. 


Ở vùng đồng bằng (độ cao gần mực nước biển), nước sôi ở 100 °C. Trên 


nh núi Fansipan (cao 3 200 m so với mực nước biển), nước sôi ở 90 °C. 


Khi luộc chín một miếng thịt trong nước sôi, ở vùng đồng bằng mát 3,2 phút, 


TOT 


a)T 


b) 


ng khi đó trên đỉnh Fansipan mắt 3,§ phút. 


ính hệ số nhiệt độ của phân ứng làm chín miễng thịt trên. 


ấu luộc miếng thịt trên đỉnh núi cao hơn. tại đó nước sôi ở 80 °C thì mật 


bao lâu đề luộc chín miễng thự? 


11. 


Chât độc màu đa cam dioxin gây tác hại vô cùng nghiêm trọng đối với 


môi trường và sức khoẻ con người. Nó phân huỷ vô cùng chậm trong đất. 


Ngị 


hiên cứu cho thây phải mật tám năm để lượng dioxin trong đất giảm đi 


một nửa. Nếu một mảnh đất có chứa 0,128 mg dioxm thì sau bao lâu lượng 


đioxin còn lại là 1076 g đioxin. 


20.12. Phản ứng phân huỷ một loại hoạt chất kháng sinh có hệ số nhiệt độ là 2,5. 


64 


Ở 27°C, sau 10 giờ thì lượng hoạt chất giảm đi một nửa 


a) Khi đưa vào cơ thể người (37 °C) thì lượng hoạt chất giảm đi một nửa sau 
bao lâu? 


b) San bao lâu thì hoạt chât kháng sinh này trong cơ thê người còn lại 12,5% so 


VỚI 


ban đầu? 


NGUYÊN TỐ NHÓM HALOGEN 


GSŒ) 


Bèi 21. NHÓM HALOGEN 
rẻ. NHẬN BIẾT 


21.1. Số electron ở lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử nguyên tô halogen là 


A5, B7: 6/7) D.8. 
21.2. Tính chất hoá học đặc trưng của các đơn chât halogen là 
A, tính khử. B. tính base. €. tính acid. D. tính oxi hoá. 
21.3. Trong tự nhiên, nguyên tô fluorine tỏn tại phố biến nhật ở đạng hợp chất là 
A,. Na3AIFs. B. NaF. 6. HF. D. CaFa. 
21.4. Ö điều kiện thường, halogen tồn tại ở thể rắn, cỏ màu đen tím là 
A.Ei. B. Ba. (G155 D. Ca. 
21.5. Muôi nào có nhiều nhât trong nước biển với nồng độ khoảng 3%? 
A. NaCl. B. KCI. C. MgCla. D. NaF. 


21.6. Số oxi hoá cao nhất mà nguyên tử chlorine thê hiện được trong các hợp 
chât là 


A.=1. B.+7. ŒC.+5§. D. +1. 
21.7. Các nguyên tô halogen thuôc nhóm nào trong bảng thần hoàn? 
A. VIIA. B. VIA. €. VIIA. D. HA. 
21.8. Trong nhóm halogen, đơn chât cỏ tính oxi hoá mạnh nhất là 
A..Ei. B. C. €. Ba. D. I. 
21.9. Khi đun nóng, chất thăng hoa chuyên tử thể rắn sang thê hơi màu tím là 
A.E. B. Cla. C. Bo. D.. 
21.10. Halogen nào sau đây được dùng đề khử trùng nước sinh hoạt2 
A.E›. B. Cla. €. Bm. D. Ia. 
21.11. Trong cơ thê người, nguyên tô iodine tập trung ở tuyến nảo sau đây? 
A. Tuyến thượng thận. B. Tuyến tuy. 
C. Tuyến yên. D. Tuyên giáp trạng. 
21.12. Trong dãy halogen, nguyên tử có độ âm điện nhỏ nhất là 
A. ñuorne. B. chiorine. €. bromine. D. 1odine 


65 


® THÔNG HIỂU 


21.13. Trong nhóm halogen, từ fluorine đến iodine, bán kính nguyên tử biến 


đổi như thế nào? 


A. Giảm dần B. Không đổi. C. Tăng đần. D. Tuần hoàn. 


21.14. Trong nhóm halogen, nguyên tử nguyên tô thể hiện khuynh hướng nhận 


1 electron yếu nhất là 


A. ñuorne. B. chlorine. C. bromine. D. Iodine 


21.15. Trong nhóm halogen, từ ñuorine đến iodine, nhiệt đô nóng chảy biến đổi 


như thế nào? 


A. Giảm dần. B. Tăng dần. €. Không đổi D. Tuần hoàn. 


21.16. Halogen phản ứng mãnh liệt với hydrogen ngay cả trong bóng tối là 
A.E›. B. Ca. ( Địg, D.b. 


21.17. Khi tác dụng với kim loại, các nguyên tử halogen thể hiện xu hướng nào 


sau đây? 
A, Nhường 1 electron. 
C. Nhường 7 electron. 


B. Nhận 1 electron. 
D. Góp chung 1 electron. 


21.18. Hít thở không khí có chứa khí nào sau đây vượt ngưỡng 30 ug/nẺ không 


A.Ø. B.€ 


21.19. Quá trình sản xuât 
hản ứng nào sau đây? 


B. Cla+ 2NaBr —— 2 


D. 2NaOH + Clạ ——> 


khí (QCVN 06:2009/BT 
eo thắt phế quân, khó thở? 


A. MnO2+ 4HCI —f—> 


MT) sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây viêm đường hô hấp, 


ọ- C.Ñ¿ D. Oa. 


hí chlorine trong công nghiệp hiện nay dựa trên 


MInC]a + Ca + 2HaO. 
aCl+ Bra. 


C. 2NaCl + 2H2O —#4+š 2NaOH+ Cla + Hạ. 


aC] + NaClIO + HaO. 


21.20. Chỉ thị nảo sau đây thường dùng đề nhận biết dung địch I2? 


A. Phenolplhtalein. 
€. Quy tím. 


66 


B. Hồ tỉnh bột. 
D. Nước vôi trong. 


Bộ VẬN DỤNG 


21.21. Thực nghiệm cho thây các phản ứng: Ha(g) + Xz(g) ——> 2HX@) trong 
dãy halogen xảy ra với mức độ giảm đần từ Fa đến la. 
Biên thiên enthalpy của các phân ứng thay đổi như thế nào trong đấy trên? 


21.22. Đốt cháy hoàn toàn 0,48 g kim loại M (hoá trị II) bằng khi chlorine, thu 
được 1,332 g muỗi chloride. Xác định kim loại M. 


21.23. Nung nóng một bình bằng thép có chứa 0,04 moi Ha và 0,04 moi C12 đề 

thực hiện phản ứng, thu được 0,072 mol khí HICI. 

a) Tính hiệu suât của phân ứng tạo thành HCI. 

b) Ở cùng nhiệt đô thường, áp suất suất khí trong bình trước và sau phân ứng 
lần lượt là P và Pa. Hãy so sảnh Pị và Pa. 

21.24. Có hai ông nghiệm, mỗi ống chứa 2 mL dưng địch muỗi X của kali. Cho vài 
giọt dung địch AgNOa vào ông thứ nhật, thu được kết tủa màu vàng. Nhỏ 
vài giọt nước Br› vào ông thứ hai, lắc đều rồi thêm hồ tính bột, thấy có màu 
xanh tím. Xác định công thức hoá học của X và viết phương trình hoá học 
của các phản ứng. 


21.25. Trong phòng thí nghiệm, khí chlorine được điêu chê, làm khô và thu vào 
bình theo sơ đồ đưới đây. 


Hãy đề xuât một dung địch để sử dụng cho từng mục đích sau: 
a) Cho vào bình làm khô đề làm khô khi Cl›. 

b) Tâm vào bông đậy bình thu khí để hạn chế khí Cls bay ra. 
Giải thích và viết phương trình hoá học minh hoạ Tiểu có. 


67 


Bài 22. HYDROGEN HALIDE. MUỐI HALIDE 
rẻ. NHẬN BIẾT 


22.1. Ở trạng thái lỏng, giữa các phân tử hydrogen halide nào sau đây tạo được 
liên kết hydrogen mạnh? 
A. HCI. B.HI. €.HE. D. HBI. 


22.2. Hydrogen haliđe nào sau đây cỏ nhiệt độ sôi cao nhất ở áp suất thường? 
A. HCI. B. HBI. G HE. D. HI. 

22.3. Trong dãy hydrogen halide, từ HE đến HI, độ bản liên kết biến đổi như 
thế nào? 

A. Tăng đần. B. Giảm dần. €. Không đổi D. Tuần hoàn. 

22.4. Dung dịch hydrohalie acid nào sau đây có tính acid yêu? 

AE. B. HBI. G HỂI. D. HI. 

22.5. Nhỏ vài giọt dung địch nào sau đây vào dung địch AgNO: thu được kết 
tủa màu vàng nhạt? 

A, HCI. B. NaBi. €. NaC1. D. HF. 

22.6. Trong điều kiện không có không khí, đỉnh sắt tác dụng với đung địch HCI 
thu được các sản phẩm là 
A. FeCla và Ha. B. FeC]› và Cla. €. FeC1s và Cla. D. FeCla và Ha. 

22.7. Hydrohalic acid thường được dùng để đánh sạch bể mặt kim loại trước 
khi sơn, hàn, mạ điện là 
A. HBI. B. HF. €. HI. D. HCI. 

22.8. Hydrohalie acid được dùng làm nguyên liêu để sản xuất hợp chât chồng 
đính teflon là 
A, HF. B. HCI. C. HBI. D. HI. 


22.9. Dung dịch nào sau đây có thể phân biệt được các ion F, CÍ, Br,T 


trong dung địch muỗi? 


A. NaOH. B. HCI. €C. AgNOa. D. KNOa 


22.10. KBr thê hiện tính khử khi đun nóng với dung địch nào sau đây? 
A. AgNOa. B. H2SOx đặc. €: HGI. D. HzSOa loãng. 


6§ 


ọ THÔNG HIỂU 


22.11. Trong đấy hydrogen haliđe, từ HCI đến HI, nhiệt độ sỏi tăng đần chủ 
yếu đo nguyên nhân nào sau đây? 
A. Tương tác van der Waals tăng dần. _ B. Phân tử khối tăng dần. 
€. Độ bản liên kết giảm dần. D. Độ phân cực liên kết giảm dần. 
22.12. Trong đãy hydrogen halide, từ HF đến HI, đô phân cực của liên kết biến 
đổi như thế nào? 
A. Tuần hoàn. B. Tăng dần. €. Giảm dần. D. Không đổi. 


22.13. Hydrochloric acid đặc thể hiện tính khử khi tác dụng với chất nào sau đây? 
A, NaHCO¿. B. CaCOa. €. NaOH. D. MnOa. 


22.14. Hydrochlorie acid loãng thê hiện tính oxi hoá khi tác dụng với chất nào 
sau đây? 


A. FeCOa. B.Ee Œ. Fe(OR)›. D. FezOa. 
22.15. Thuốc thử nào sau đây phân biệt được hai dung địch HCI1 và NaCl? 

A. Phenolphthalein. B. Hồ tỉnh bột. 

€. Quỷ tím. D. Nước brom. 


22.16. Dung dịch HE có khả năng ăn mòn thuỷ tính là do xảy ra phản ứng hoá 
học nào sau đây? 
A. SiOa2 + 4HF ——> SIF4 + 2H2O. B. NaOH + HF ——> NaEF + HaO. 


C.Ha+ Fa ——> 2HF. D.2Fa+2H2O ——> 4HF + O2. 


22.17. Trong dãy hydrohalic acid, từ HF đến HI, tính acid tăng dần do nguyên 
nhân chính là 
A. tương tác van đer Waals tăng dàn. _ B. độ phân cực liên kết giảm dần. 
€. phân tử khôi tăng đần. D. độ bên liên kết giảm đần. 


22.18. Cho muôi halide nào sau đây tác dụng với dung địch H›SO4 đặc, nóng 
thì chi xây ra phản ứng trao đổi? 
A. KBr. B.KL €. NaCl. D. NaBr. 


69 


22.19. Phát biêu nào sau đây không đúng? 
A. Dung địch hydrofluorie acid có khá năng ăn mòn thuỷ tinh. 
B. NaCl rắn tác dụng với HaSO4 đặc, nóng, thu được hydrogen chlor1de. 
€. Hydrogen chloride tan nhiêu trong nước. 
D. Lực acid trong dãy hydrohalic acid giảm đần từ HF đến HI. 

22.20. Dung địch nào sau đây có thê phân biệt hai dung địch NaF và NaC1? 
A. HCI. B. HF. C. AgNOa. D. Br. 


=Ã VẬN DỤNG 

22.21. Thực hiện thí nghiệm thử tỉnh tan của 
hydrogen chloride theo các bước sau: 
Bước 1: chuẩn bị một bình khô chứa khí HCI. đậy 
bình bằng nút cao su có ông thuỷ tỉnh xuyên qua 
và một cốc nước. 


Bước 2: nhúng ông thuỷ tỉnh vào côc nước, thây: 


k %.RT : N Thí nghiệm về tính tem của khí HCI. 
nước phun vào bình (xem hình bên). 


a) Hiện tượng nước phun vào bình cho thây áp 
suât khí HCI trong bình đã tăng hay giảm rất 
nhanh. Giải thích. 


b) Sự biến đôi áp suât như vậy đã chứng tỏ tính chất gì của khí HCI? 

22.22. Trong cơ thể người, địch vị đạ dày có môi trường acid (HCÙ, pH = 1,6 + 2,4 
giúp hỗ trợ tiêu hoá. 
a) Một bệnh nhân bị đau đạ dày do dư thừa acid được kê đơn thuộc uống có 
chứa NaHCO¿. Viết phân ứng minh hoa tác dụng của thuôc. 
b) Ở 37 °C, tỉnh bột bị thuỷ phân thành glucos trong môi trường acid (HCI) có 
xúc tác enzyme. Viết phương trình hoá học của phân ứng xây ra. 

22.23. Có hai ông nghiệm, mỗi ông chứa 2 mL đung dịch muỗi của sodium. 
Cho vài giọt dung dịch AgNO vào ông thử nhật, thu được kết tủa màu vàng 


nhạt. Nhỏ vài giọt nước Ca vào ống thứ hai, lắc nhẹ, thêm l mL benzene và 


70 


lắc đều, thây benzene từ không màu chuyển sang màu da cam. Xác định công 
thức của muỗi sodium và viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 

22.24. Cho các dung địch hydrochloric acid, sodium chloride, iodine, kí hiệu 
ngầu nhiên là X, Y, Z. 


Một số kết quả thí nghiệm được ghi lại ở bảng sau. 


Chất thử Thuốc thử Hiện tượng 


Hồ tỉnh bột Xuất hiện màu xanh tím 


⁄2 Baking soda, NaHCOs Có bọt khí bay ra 


Các dung dịch ban đầu được kí hiệu tương ứng là 
A.ZY,X. là), V6 25 7K C. Xu D.<zZ.Y. 


Bài 23. ÔN TẬP CHƯƠNG 7 
> “ 
rẻ. NHẬN BIẾT 
23.1. Nguyên tử halogen nào sau đây chỉ thể hiện số oxi hoá =1 trong các hợp chất? 
A. Fluorine. B. Chlorine. C. Bromine. D. Iodine 


23.2. Trong y học, halogen nào sau đây được hoà tan trong còn để dùng làm 
thuôe sát trùng ngoài đa? 
A. Fluorine. B. Chlorine. €. Iodine. D. Bromine. 

23.3. Trong tự nhiên, nguyên tô chlorine tồn tại phổ biến nhất ở đạng hợp chất 
niào sau đây? 


A. MgGŒl. B. NaC1. €. Kd D. HCI. 


23.4. Cầu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tô halogen cỏ 
đạng chung là 


A. nnp” Ệ B. ng”. 6 ns npẾ, PP nsˆnpf. 
23.5. Ở điều kiện thường, halogen nào sau đây tổn tại ở thể lỏng, có màu nâu đỏ, 
gây bỏng sâu nếu rơi vào đa? 


A.E›. B. C1. Gb: D. Br:. 


71 


23.6. Trong dãy hydrogen halide, từ HF đến HI, độ đài liên kết biên đổi như thể nào? 
A. Không đổi. B. Giảm đần. €. Tăng đần. D. Tuân hoàn. 
23.7. Dung địch hydrohalie acid có khả năng ăn mòn thuỷ tỉnh là 
A. HCI. B. HI. C. HF. D. HBI. 
23.8. Trong phòng thí nghiệm, có thê điều chế khí Clz khi cho chất rắn nào sau 
đây tác dụng với dung dịch HCI đặc, đun nóng? 
A, CaCO¿, B. NaHCOa. €. FeO. D. MnOa. 


23.9. Cho khí Clz tác dụng với dung dịch KOH, đun nóng, thu được dung dịch 


chứa muôi KCI và muôi nào sau đây? 


A. KCIO. B. KCIO¿. C. KCIOa. D. KCIO¿. 


© THÔNG HIỂU 


23.10. Hydrohalic acid nào sau đây có tính acid mạnh nhật? 

A. HI. B. HF. /ÊP (5/0). D. HBI. 

23.11. Quặng apatite, loại quặng phô biên trong tự nhiên có chứa nguyên tô 
fiuorine, có thành phân hoá học chính là 
A. CFaCI. B. NaF. C. Na3AIFs. D. Caio(PO4)øF2. 

23.12. Ở nhiệt độ cao và có xúc tác, phản ứng giữa hyđrogen với halogen nào 
sau đây xảy ra thuận nghịch? 


A.Ea. B.la. Œ. Bna. D. Cla. 


23.13. Trong các đơn chất halogen, từ Fa đền Iz, nhiệt độ sôi biên đổi như thế nào? 


A, Giâm dần. B. Tuần hoàn. €. Không đổi D. Tăng dần. 


23.14. Ở cùng điều kiện, giữa các phân tử đơn chât halogen nào sau đây có 
tương tác van der Waals mạnh nhất? 
A.b. B.Bm. G. Ga. D.Ea. 

23.15. Khi phản ứng với phí kim, các nguyên tử halogen thể hiện xu hướng nào 
sau đây? 


sã 
tÐ 


A. Nhường 1 electron. B. Nhận 1 electron. 
Œ. Nhận 2 electron. D. Góp chung electron. 
23.16. Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thâp nhật đưới áp suât thường? 
A. HF. B. HBrI. C. HCI. D. HI. 
23.17. Dung dịch nào sau đây có thể phân biệt được hai đụng địch HCI và NaC12 
A. HCI. B.Bm ŒC. AgNOa. D. NaHCOa. 


23.18. Hai chất nào sau đây được cho vào muôi ăn để bỗ sung nguyên tô iodine? 


A. Bo, HI. B. HI, HIOa. €. KI, KIOa. D.la, AI. 


23.19. Không sử dụng chai, lọ thuỷ tính mà thường dùng chai nhựa để chứa, 


đựng, bảo quản hydrohalie acid nào sau đây? 
A. HF. B.HCI. C. HBr. D. HI. 


=Ã VẬN DỤNG 


23.20. Cho các phát biểu sau: 
(a) Muỗi iodizeđd dùng để phòng bệnh bưởu cô đo thiêu iodine. 
(b) Chloramine—B được đùng phun khử khuẩn phòng địch Covid — 19 
(e) Nước Iavsl được đùng đề tây màu và sát trùng. 
(đ®) Muỗi ăn là nguyên liệu sân xuât xút, chlorine, nước Iavel. 
Số phát biểu đúng là 
A.1. B.2. G3. D.4. 


23.21. Hydrochloric acid được dùng để đánh sạch lớp gỉ đồng màu xanh gồm 
hydroxide và muôi carbonate của một tắm đồng trước khi sơn. 


Viết phương trình hoá học các phản ứng xây ra. 


23.22. Cho các dung địch hydrofluorie acid, potassium 1odide, soditm chloride, 


kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z. Khi dùng thuốc thử silieon đioxide và silver 


mitrate để nhận biết Y, Z thu được kết quả cho trong bảng sau: 


73 


Chất thử Thuốc thử Hiện tượng 


b4 silieon đioxide silicon đioxide bị hoà tan 


ú sIlver nitrate có kết tủa màu vàng 


Các dung địch ban đầu được kí hiệu tương ứng là 
A.Z.Y,X. B.Y,X.Z. #2 D.X,Z,Y. 


23.23. Cho từ từ đến hết 10 g dung dịchX gồm NaF 0,84% và NaCl 1,17%, vào 
dung dịch AgNO2 đư, thu được m g kết tủa. Tính giá trị của m 


23.24. Trong công nghiệp, nước Javel được sân xuất bằng phương pháp điện 
phân dung địch NaCl không sử dụng màng ngăn điện cực. Khi đó, Cla và 
NaOH tạo thành sẽ tiếp tục phản ứng với nhau. 

Viết phương trình hoá học các phản ứng xây ra khi sản xuât nước Javel. Xác 


định vai trò của NaCl và Cl› trong mỗi phản ứng. 


74 


Phần 2. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI 


CHƯƠNG đ1Ồ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ ) 


Bài 1. THÀNH PHẦN CỦA NGUYÊN TỬ 


1..B 1⁄2.B 1.3. C 1.6. B .7.A 1.9. D 


Nguyêntố |Kihiệu| Z | Sốe | Sốp | Sốn | Số khối 


Nitrogen N 7 7 7 7 14 
Oxygen O 8 8 8 § 16 
Sodiun Na 1H 11 lại 12 23 


41.5. — Có thể tạo ra chùm electron băng cách phóng điện với hiệu điện thê Tất 
cao (khoảng 10 000 V) qua không khí loãng (khoảng 1,3- 10 Ế bar). 
~ Khỗi lượng của electron bằng 9,109- 1073! (kg). 
~ Điện tích electron bằng —1,602 - 10”! (C). 
1.8. 1 amu= 1,661 -10 2” kg. 
Khôi lượng của nguyên tử oxygen theo amu: 
26,5595 
1,661 
Khối lượng mol của oxygen là 15,99 g/mol. 


15,99 (amu) 


1.11. a) Nguyên tử trung hoà vẻ điện nên p = e. 
Theo bải ra ta có: 2p + n= 40 và 2p—n= 12 


=p=e=l3vàn= 14 


g5 


b) Số khôi của Xlả: 13+ 14=27. 


1.12. Số electron = 13, khôi lượng 1 p = 1,673: 10ˆ2! (g) 
Số mol nhôm = 1 mol 
= Khối lượng proton là: 13-1,673- 10”?†-6,022.1023 = 13,0972 (g). 
Khôi lượng neutron lả: 14-1,675.10 2!-6,022-103 = 14.1216 (g). 
Khôi lượng electron là: 13-9,109 - 10”?8-6,022- 1023 =7,131.10ˆ3 (). 
1.13. Trong nguyên tử B: sô p = số e = 5; số n= 6. 
Khôi lượng hạt nhân nguyên tử B là: 18,415- 10”?7 (kg). 
Khôi lượng nguyên tử B là: 18,420: 107 (kg) 
Tỉ số khôi lượng nguyên tử : khôi lượng hạt nhân = 1,000272. 
= Khỗi lượng nguyên tử tập trung chủ yếu ở hạt nhân. 


Bài 2. NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


2.1. 22. A 2.3.C 24. A 20. D 
2.6.D 27.D 2.8.D 28A. 2.10. B 


2.7. Đồng vị 'ÍN kết hợp với (!%O, !ÉO); (1O, !”o); (!8O, !8O), (160, !7Q), 
(6O, 18O); (7O, !8O) được 6 hợp chất NÓa. 
Tương tự, đồng vị lÊN kết hợp với 6 cặp đồng vị O như trên được 6 hợp chất 
NO2 nữa (chọn D). 
2.11. Gọi % '2B là x, %'2B = 100 —x. 
Ta có: 10x + 11(100—x)= 1081 
=x= l9 và 100—x=6§I. 
Vậy phần trăm số nguyên tử 10B là 199% và !1B là 81% 
2.12. Gọi hàm lượng ?3Co và %Co lần lượt là x và y. 
Ta có: 58x + (59-0,98) + 60y= 58,982 Œ) 
và x+y=1—0,98=0,02 qD 
Giải hệ (I) và (TT). ta được: y = 0.001. 
= Hàm lượng % của đồng vị phóng xạ Co-60 là 0,19%. 


76 


Bài 3. CẤU TRÚC LỚP VỎ ELECTRON NGUYÊN TỬ 


3/7.B 3.8.A 3.9.B 3/40. A 3.1. 


= 
ba 
~ 
> 
lssi 


3.13. C 3.14. D 3.15. D 3.16. C 3.7. 


2 
hủ 
~ 
œ 
œ 


3.19. Cách sắp xếp electron trong orbifal s bằng ô lượng tứ: | †|.L{ |]. [HH ị 
3.20. Trường hợp orbital p có chứa 2 e: † † ] † HỈ 
@) @) @) 
II Ni IINE H H 
(4) G) (6) @) (8) 
Chỉ có cách (1) tuân theo quy tắc Hund. 


3.21. Môi quan hệ về năng lượng: 
~ Khi chuyển động trong nguyên tử các electron có thể chiếm những mức năng 
lượng khác nhau đặc trưng cho trạng thái chuyên động của nó. Những electron 
chuyển động gần hạt nhân hơn, chiếm những mức năng lượng thấp hơn, tức là 
ở trạng thái bền hơn những eleetron chuyên động ở xa hạt nhân có năng lượng 
cao hơn. Mức năng lượng tăng dần theo AO: s<p<d<£ 


~— Các electron thuộc cùng môt lớp cỏ mức năng lượng gần bằng nhau. Những 
electron ở lớp bên trong có năng lượng thấp hơn và liên kết với hạt nhân bên 
chặt hơn so với những electron ở lớp ngoài. Mức năng lượng tăng dần theo lớp 
eleeron K< L<M<NÑ<O<... 
~ Các electron trên cùng một phân lớp có năng lượng bằng nhau. 

3.22. Tổng sô electron tôi đa chứa trong: 
a) Phân lớp p= 6 (3 AO); 
b) Phân lớp đ= 10 (Š AO). 
e) Lớp K=2(1 AO); 
đ) Lớp M =18 (9 AO) 


3.23. — Nguyên tử X có câu hình electron: 1s22s”2p53s”. 
X nhường đi 2 electron: X —› X?'+ 2e 


H 3 „+ 2 ` 2, 
Câu hình e của ion X” là ls 


2p". 
~ Nguyên tử Y có câu hình e: 1s”2s?2p53s”3p 
Y nhận thêm 1 electron: Y + e —› Y~ 


Câu hình e của ion Y” là Is” 


củ cá. n- `. 
~ Câu hình electron của ion X”” giống khí hiểm Ne; 
Cầu hình eleetron của ion Y~ giỗng với cầu hình eleetron của khí hiểm Ar. 


3.24. Câu hình electron của nguyên tử: 


=Z.=9 (1s2s22p9: [[|[[ [HL||[TLITII † | nguyên từ có 7 electron hoá trị, đễ 
thu electron. là phi kim. 


—Z.= 14 (1s?2s22p53s23p?); IIIHRRIHIH...RRRR ,, nguyên tử 
có 4 electron hoá trị nên có thê thu electron hoặc nỈ hường electron. là phi kim. 
_Z= p53s23p54s23, Hi 
HHTI[HI[EJHNI] [HỊ LI 
nguyên tử có 3 electron hoá trị, dễ nhường electron, là kim loại 
3.25. a) Coi tông số hạt trong [M] là x và [X] là y 
Theo bài ra ta có: 4x + 3y=214 @® 
và 4x 3y = 106 q) 


78 


Giải hệ (J) và (ID, ta được: x= 40 và y = 18. 


2pM + nụ =40 với 1 < Í 1,5 và pw< 20 nên pụ = 13 và nụ = 14 
M 

= MlÌà I3Al. 

2px +nx = l§ với l < sa < l5 và px< 9 nên px = 6 và nx = 6 
» 

= XÌà øC. 

Công thức hoá học của A là AlaC:. 


b) Câu hình electron: 13Al ( 1s22s?2p53s23p}) và øC (1s228?2p”) 


Bài 4. ÔN TẬP CHƯƠNG 1 


4.6. A 4.7.B 


4.5.C 


4.12. A 4.15.D 4.16. A 


==: 


Giải thích: câu hình e| 


Pauli và phần 2pŸ, 3p” tuân theo quy tắc Hund. 


¬#=21: 


IH 


3 


25 


[]T]1 
2p 

HH] tHỊ LH 
2pŠ 8g” 3p? 


theo nguyên lí vững bên, nguyên lí 


Iiiifil [Ti [HH] [HỊ [TL TT TL ]Ì 
3Ð cU để. 34! 


ectron được viết tuân 


H 


Giải thích: câu hình e 
nguyên lí vững bền 
4.14. Cầu hình e 


=# (0182 

—Z.= l6 ([Ne] 3523 
=Z=18 0882p 
~Z=20 ([Ar 
—Z=29 ([Ar] 3d!94s 


Cji ý: khi đến gần 


§ 
ectron có phân lớp 4s” đặt trước phân lớp 3d! là tuân theo 


ectron nguyên tử của các nguyên tỗ 

?2p9) = lớp ngơài cùng có 7e => phi kim 

®) — lớp ngoài cùng có 6e = phi kim. 
3s?3pổ) — lớp ngoài cùng có 8e = khí hiểm. 
2 l Xóa 4 § , 

4s“) = lớp ngoài cùng có 2e > kim loại. 


Ð) = lớp ngoài cùng có le = kim loại. 


câu hình bão hoà đ!9: ƒ'*hay câu hình nửa bão hoà đŸ, 


(câu hình bền) thì nguyên tứ sẽ đạt ngay câu hình này, mặc dù phân lớp trước 


chưa đầy đủ electron. 
4.17. Tổng các hạt cơ 
Hạt mang điện là p + 
Gñải hệ (I) và (ID, ta 


= số khối của X= 


4.18. a) Tông các hạt cơ bản của X: p + e+n=82 hay 2p + n=§2 


ân của X: p+e+n= 155 hay 2p +n= 155 (@) 
e và không mang điện là n nên 2p — n= 33 q) 
được: p= 47vàn=61 
08 =X là silver (7° Ag). 

@®) 


79 


Hiệu số hạt mang điện và không mang điện: 2p—n= 22 q) 
Giải hệ (I) và (ID, ta được: p = 26 và n = 30. 
guyên tô X có Zx = 26, Ax = 26 + 30 = 56 nên có kí hiệu nguyên tử 


) lon X?” có p=26, n= 30,e=p—2=24. 
Cân hình electron của X?”: 1s?2s?2pS3s23p53, 
4.19. a) Cầu hình electron của A và B có dạng: 
e]3s23p53d#4# (0 <x<10; 1<y <2). 
— Nếu y = I thì câu hình của A?” là : [Ne]3s23p5ad#1 
Khi đó có: 2+6+x—1=17=x=10. 
Câu hình eleetron của A là: [Ar]3đ!94s!, A là zCu. 
— Nếu y =2 thì câu hình của A?† là : [Ne]3s?3p53d. 
Khi đó có:2+6+x=17=x=9 
Câu hỉnh eleetron của A là: [Ar|3d”4s” (không bên vững). 
Xét tương tự với B: 
+ Nếu y = I thì câu hình electron của B là Arl3d”4s! (không hợp lí). 
+ Nếu y = 2 thi câu hình electron của B là [Ar]3đ54sŸ. B là zøFe 
26-29 
3 


T9. 


b) Số proton trong Y = BI =16. Y là Iø8. 


Quặng X có công thức là CuFe§a. 


80 


BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỔ 
HOÁ HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 


C——¬@) 


Bài 5. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN 
CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


5.1.B 5.2.D 5.3. B 54. A 5.5, C 


5.6.C 5A 5.8. C 5.9.D 5.10. B 


5.11.— Nguyên tử X có I1 eleetron và 1 electron lớp ngoài cùng nên ở ô số I1, 
chu kỉ 3, nhóm TA. 
~ Nguyên tử Y có 7 electron và 5 electron lớp ngoài cùng nên ở ô số 7, chu kì 2, 
nhóm VA. 
~ Nguyên tử Z có 19 electron và 1 electron lớp ngoài củng nên ở ô số 19, chu 
ki 4, nhóm TA. 

5.12. Nguyên tử X + le —> anion X~ 
= electron lớp ngoài cùng của X là 3p`. X là ¡;CI. 
Nguyên tử Y —› cation Y?T + 2e 
= electron lớp ngoài cùng của Y là 4s”. Y là Ca. 
Vị trí trong bảng tuần hoàn: Cl ở ô số 17, chu kì 3, nhóm VIIA; Ca ở ô số 20, 
chu ki 4, nhóm HA. 

5.13. Nguyên tử M —› cation MẺ” + 3e 
= electron lớp ngoài cùng của M là 3s”3p!. M là 13Al. 


Nguyên tử Y + 2e —› anion Y?” 


=> electron lớp ngoài cùng của Y là 2pf. Y là gO. 
VỊ trí trong bảng tuần hoàn: AI ở ô số 13, chu kì 3, nhóm IIA; O ở ô số 8, chu 
kì 2, nhóm VIA. 


5.14. Nguyên tô có Z = 26 có câu hình electron [Ar]3d64s°. 
VỊ trí trong bảng tuân hoàn: Z ở ô số 26, chu kì 4, nhóm VIIIB. 
5.15. Ta có: p+e+n= 18 hay 2p+n= 18 


=p<9 = X thuộc chu kì 2 


81 


Với p<n=18- 2p <1,33p nên 5,4 < p <6=p=6. 
XIàC (carbon). 
Nguyên tô C có sô thứ tự 6 nằm ở chu kì 2, nhóm IVA trong bảng tuần hoàn. 


h : ⁄ : b) 
5.16. Số electron trong cation = Sô electron trong anion = _ =10. 


Có 3 trường hợp, AlŠ” và NỶ”; Mg?” và O?”; Na” và F”, 
NỲ” và O”“ không thoả mãn mức oxi hoá duy nhất (ví dụ: NỈ trong NO hay 
O7” trong F2O). 
Vậy, X là Na ở ô số 11, chu kì 3, nhóm IA và Y là E ở ô số 9, chu kì 2, 
nhóm VIIA của bảng tuân hoàn. 

5.47. Số p = số e nên 2p + n= 34 và 2p—n= 10 = p = I1. R là IrNa. 
Vị trí trong bảng tuần hoàn của R: ô sô 11, chu kì 3, nhóm IA. 

5.48. Cùng nhóm A và ở hai chu kì kế tiếp với tổng Z = 32 thì sô proton của hai 
nguyên tử chênh nhau § đơn vị. Tức là p + p+ 8= 32 >p= 12. 
Vị trí trong bảng tuần hoàn của A, B: ô số 12 và 20, chu kì 3 và 4, cùng nhóm HA. 


Bài 6. XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI MỘT SỐ TÍNH CHẤT 
CỦA NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN TỐ 
TRONG MỘT CHU KÌ VÀ TRONG MỘT NHÓM 


6.17. — Sự giống nhau: trong cùng nhóm, các nguyên tử của nguyên tổ nhóm A 
và B đều có sô electron hoá trị bằng nhau nên có hoá trị cao nhất bằng nhau. 
— Sự khác nhau: số electron lớp ngoài cùng và câu hình electron của các 
nguyên tố nhóm A và B không giống nhau nên tính chất vật lí, hoá học của 
chúng cũng khác nhan. 
Ví du: Câu hình electron: 1zCl: [Ne]3s3p` và ›sMn: [Ar]3d°4šỶ. 


~ Cl và Mn đều có 7 electron hoá trị nên đều có hoá trị cao nhất là 7 và số oxi 
hoá dương cao nhất là +7. 


— 7 electron hoá trị của Cl là electron s, p còn 7 electron hoá trị của Mn là 
electron s, d. 

— Nguyên tử CI có 7 electron lớp ngoài cùng, nguyên tử Mn chỉ có 2 electron 
ỚP ngoài cùng. 

— Nguyên tô chlorine là phí kim điển hình còn nguyên tỗ manganese là kim 
oại chuyển tiếp. 

6.18. a) Nguyên tử X, Y đều có 5 electron hoá trị nên chủng ở cùng nhóm V. 
Nguyên tử X có 5 eleetron lớp ngoài cùng, là nguyên tô p, thuộc nhóm VA. 
Iguyên tử Y có 5 electron ở lớp ngoài cùng và lớp sát ngoài cùng, là nguyên tô d, 
thuộc nhóm VB. 

) Nguyên tử X có n= 3 và nguyên tử Y có n= 4 nên X thuộc chu kì 3 còn Y 
thuộc chu kì 4, chúng cách nhau 8 nguyên tô. 


6.19. Liên hệ giữa các nguyên tô đó trong bảng tuần hoàn được mô tả trong bảng sau: 


[x| 


1aMg 1451 


10k 


Bán kính nguyên tử: K > Mg,5I>N. 


Theo chu kì, bán kinh nguyên tử giảm từ trải qua phải: Mg > S1. 
Thứ tự giảm dần bản kính nguyên tử: K > Mg > Si >N. 
6.20. Liên hệ giữa các nguyên tô đó trong bảng tuần hoàn được mô tả trong bảng sau: 


sx 


7ý 


33⁄2 35T 


Độ âm điện tăng dần: Z<T<Y<X. 
Giải thích: theo nhóm A, độ âm điện giảm dần từ trên xuống dưởi nên ta có: 
9X >17Y >szT. 


83 


Theo chu kì, độ âm điện tăng dần từ trái qua phải nên ta có: 33Z < 3sT. 
6.21. Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, độ âm điện 
†ăng đân. 
Các giả trị độ âm điện tương ứng: 11Na (0.93) ; 13AT (1,61) và ¡7Cl (3,16). 
6.22. a) 6X và øY thuộc chu kì 2 và 14Z thuộc chu kì 3. 
øY thuộc nhớm VIA. øX thuộc nhỏm IVA, 14Z thuộc nhóm TVA. 
b) X và Y cùng thuộc chu kì 2, Zx < Zy 
= bản kính nguyên tử của X > Y. 
X và Z cùng thuộc nhóm TVA, Zx < Zz 
= bản kính nguyên tử Z > X. 
Vậy thứ tự bản kính nguyên tử tăng dân là Y < X < Z. 
e) Xvà Y cùng thuộc chu kì 2, Zx < Zv 
= độ âm điện của X< Y. 
X và Z cùng thuộc nhóm IVA, Zx < Zz 
= độ âm điện của Z < X. 
Vậy thứ tự độ âm điện giảm dân là ŸY > X > Z. 
đ) Thứ tự tính phi kim tăng dân là Z < X< Y. 
6.23. a) iiX và 13Y thuộc chu kì 3 và 1sZ thuộc chu kì 4 
11X thuộc nhóm TA, 13Y thuộc nhóm IIIA và ¡9Z thuộc nhóm TA. 
b) X và Y cùng thuôc chu kì 3, Zx < Zv 
= bản kính nguyên tứ của X> Y. 
X và Z cùng thuộc nhóm IA, Zx < 2z 
= bản kính nguyên tử Z > X. 
Vậy thử tự bản kinh nguyên tử tăng đần là Y < X < Z. 
e) Xvà Y cùng thuộc chu kì 3, Zx < Zv 
= độ âm điện của X < Y. 
X và Z cùng thuộc nhóm IA, Zx < Zz 
= độ âm điện của Z < X. 
Vậy độ âm điện Y (1,31); X (0,93); Z (0,82). 
đ) Thứ tự tính kim loại giảm dần là Z >X > Y' 
6.24. Bước 1: Xác định vị trí (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn và xếp các 
nguyên tô vào trong bảng: AI (3, HIA); Ca (4, IA); Rb (5, IA). 


84 


Bước 2: Chọn các nguyên tô trung gian: Ga cùng nhóm với AI và cùng chu kỉ 
với Ca; K cùng nhóm với Rb và cùng chu kì với Ca. 

Bước 3: dựa vào xu hưởng biến đổi tỉnh kim loại và tính phi kim của các 
nguyên tô trong chu kì và nhóm A đề so sánh tính chât của chủng. 

~ So sánh AI và Ga: từ trên xuống trong nhóm IIIA, tính kim loại tăng dàn 

=> tính kim loại Ga > AI. 

~ So sánh K, Ca và Ga: từ trái sang phải trong chu ki, tính kim loại giảm đần 
=> tính kim loại K > Ca > Ga 

~ So sánh E và Rb: từ trên xuông trong nhóm IA, tính kim loại tăng dần 

= tính kim loại Rb > K. 

Vây tính kim loại Rb > Ca > AI. 


Bài 7. XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI THÀNH PHẦN 
VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA HỢP CHẤT 
TRONG MỘT CHU KÌ 


#.1.1) †.2.C 7.3.B 74.D 7.5. 


7.6. C T.7.D 7.8.B 79.B 


7.10. a) Hoá trị của các nguyên tô hoá học sẽ quyết định thành phần của các 
oxide và hydroxide của các nguyên tố. 


b) Trong một chu kì, từ trải qua phải: hoá trị cao nhất đôi với oxygen (no) của 
các nguyên tô nhóm A tăng dân từ I đến VI. 


85 


Sự biến đôi hoá trị của các nguyên tô hoá học trong chu kì 3 và công thức hợp 
chất oxiđe và hydroxide tương ứng cho trong bảng sau: 


Nhóm IA | HA | HIA |IVA | VA | VIA | VHA 
EMUZ16dorapifir lSế—i H m | w | v | vi | vu 
với O 
Oxide Na:O AlaO; | SiOs | PzOs | SO; | CO; 


Hydroxide [NaOH |Mg(OH)2|Al(OH)s|HzSiOs| HạPOa |HaSO¿ | HCIOa 


7.11. Trong một chu kì, tính base giảm dân và tính aciđ tăng dẫn. 
Một số hyđroxide : Al(OH)s ~ HAIO¿.H2O; Si(OH)4~ HaS¡iOs.HaO; 
P(OH)s ~ H;POa.H2O; S(OH)s ~ Hz§O4.2H2O và Cl(OH); ~ HCIO4.3H2O. 

Sự biến đổi tính chất acid — base của các oxiđe và hydroxide của các nguyên tố 
trong chu kì 3 khi đi từ trái sang phải được cho trong bảng sau: 


basle 
oxide |lưỡng tính 


Mg(OH)› | Al(OH); 


base base lydroxide acid acid ,aoid 
mạn yêu lưỡng tính trung bình| mạnh Tât mạnh 


7.12. Thứ tự giảm dần tính base và tăng dần tính acid: 

a2O > MgO > Al2Oa > S1O2 > P2Os > SO¿ > Cl2O?. 

Oxide của các nguyên tô trên đều thuộc chu kì 3. Trong chu kì, theo chiều từ trái 
qua phải tính base của oxide giảm dân, đông thời tính acid của chúng tăng dân. 


7.13. Thứ tự giảm dần tính base và tăng dần tính acid: 
NaOH > Mg(OH)s > Al(OH)ã > HaSiOs > HạPOa > HzSOa > HC1Oa. 
Hydroxide của các nguyên tô trên đều thuộc chu R 3. Trong chu kì, theo chiều 
tử trải qua phải tính base của hydroxide giảm dân, đông thời tính acid của 
chúng tăng dân. 


7.14. a) Tính base: Ca(OH)a < Sr(OH)a < Ba(OHR)a. 


86 


Ba nguyên tô zoCa, ssSr và søBa đều thuộc nhỏm HIA. Trong nhóm A, khi đi từ 
trên xuông, tính base của các oxide và hydroxide tăng dân. 

b) Tính base: NaOH > Al(OH)a. 
Hai nguyên tô 11Na và 13Al đều thuộc chu kì 3. Trong chu kì, tính base giảm 
đần khi đi tử trái qua phải. 
©) Kết hợp sự biên thiên tính base theo chu kỉ và nhóm A ta có tính base tăng đần 
về góc trái bên dưới của bảng tuần hoàn. Chọn ¡sK hay KOH làm trung gian: 

— KOH và Ca(OH)a cùng chu kì nên tính base: KOH > Ca(OH)a. 

— KOH và C:OH cùng nhóm A nên tính base: KOH < CsOH. 

= Tỉnh base: Ca(OH)a < CsOH. 


7.15. a) H2CO3 > HaS§iO3 (øC và 145i cùng nhóm IVA). 
b) H2SOa > HzSeOa > HzTeOx (1øS, 34Se và s2Te cùng nhóm VIA). 
©) H2SIOa < H:POa < H2SO4 (14SI, 15P, 1øS cùng chu kì 3). 
7.16. — Các oxide tạo ra hydroxide là base: 
Na2O + H2O -› 2NaOH †an mạnh và tạo ra base mạnh 
CaO + HaO —> Ca(OH)s †an ít và tạo ra base trung bình 


— Các oxide tạo ra hydroxide là acid: 


COa + H2O — H2CO3 tan ít và tạo ra axIt yếu 
NaOs + H2O —› 2HNOa †an mạnh và tạo ra axit mạnh 
SOä + HO -> HạSOx tan mạnh và †ạo ra axit mạnh 


Cl:O; + HO -> 2HCIO¿ tan mạnh và tạo ra axit rất mạnh 


7.17. a) M là nguyên tô s có electron lớp ngoài cùng ns! thuộc nhóm IA của 
bảng tuân hoàn. 
X ở chu kỉ 3 và thuộc nhỏm VIA nên X là §. 


` R „. 2M _ 58.97 
Công thức hợp chât MaS§ cỏ : 32 A03 


=M= 23. M là 1Na. 
= Công thức hợp chất giữa M và X là NaaS. 
b) Oxide cao nhất của X là SOs, là acidie oxide tan trong nước tạo ra acid 


tương ứng HzS5O4 là acid mạnh. 


87 


Oxide cao nhật của M là NaaO, là basie oxide, có hydroxide tương ứng NaOH 
là base mạnh. 


7.18. a) Từ cầu hình electron của X biết nguyên tô X thuộc nhóm VIA của bảng 
tuân hoàn. 


Hydide của X có dạng XHs, ta có: Š _ 


=> X= 32 ~ IøS (lưu hưỳnh). 


Oxide ứng với hoá trị cao nhất của S là SOa. 
% khối lượng § = Km - 100% = 409%. 


b) SOa là acidic oxide tan trong nước tạo ra hydroxide Hz25O+ là acid mạnh. 

7.19. a) Nguyên tô X, Y thuộc hai nhóm A liên tiếp, có tông sô proton bằng 23 
niên phải năm ở hai chu kì liên tiếp. 
Có hai trường hợp xảy ra: 
— Số thứ tự nhóm của Y nhỏ hơn so với X: 
Sô proton của X là p thì của Y là p + 7. 
Tacó:p+p+7=23 
=>p=8~ sOvàp+ 7= lŠ~ ¡sP (không thoả mãn đề bài do phosphorus có 
phân ứng với oxygen). 
— Sô nhóm của Y lớn hơn so với X: 


Số proton của X là p thì của Y là p + 9. 

Tacó:p+p+9=23 

=p=7~7N và p+ 9 =16~ 1øS (thoả mãn đề bài vì ở trạng thái đơn chất chúng, 
không phảnửng với nhau). 

Vậy cặp nguyên tô X, Y là N và S. 

b) Oxide ứng với hoá trị cao nhất của N là NaOs, là acidie oxide, tan trong 
nước tạo ra hydroxide tương ứng HNO¿ là acid mạnh. 

Oxide ứng với hoá trị cao nhật của S là SOa, là acidic oxiđe, tan trong nước tạo 
1a hydroxide tương ứng HaSOx là acid mạnh. 


8§ 


7.20. a) Theo giả thiết, X thuộc nhóm IVA và Y thuộc nhóm VA của bảng tuần 
hoàn. Hợp chất khi với hydrogen của X là XHa và oxiđe ứng với hoá trị cao 
nhất của Y là Y2Os. 


. X_..2Y 2XY +80X : 

} ụ =3, = 
Ta GÓT DV-BD 0U” 0XYVLBYV YU 
—=§0X=4.73XY + 26,92Y ® 


Hợp chất tạo bởi X, Y có đạng X3Ya, ta có: 3X+ 4Y = 140 q) 
Kết hợp () và (I), ta được: 3,5475X? - 65,36X - 942,2 = 0 
= XI=27,93 và Xa=— 9,5 <0. 


Chọn X= Xi =27,93 (Si) và Y = ———— =14/05 @). 


=> Chất A là SiaNa (silicon mtride) 
b) Hợp chất với hydrogen của X là SiHa, oxide ứng với hoá trị cao nhất của Sỉ 


là acidic oxide SiO›, hydroxide tương ứng HaSiOa hay H;SiOs.H2O là 
acid yêu. 


Hợp chât với hydrogen của Y là NHa, oxide ứng với hoá trị cao nhất là NzOs là 
acidic oxide tan trong nước tạo ra hydroxide tương ứng HNO2 là acid mạnh. 


Bài 8. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN. Ý NGHĨA CỦA BẢNG 
TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


8.1.D 82.B 8.3. A. 84.B 


8.5. A 8.6. B 8.7.D 


8.8. a) Cầu hình electron nguyên tử của X: [isAr]3d!94s24pŠ. 
b) Nguyên tử của X có 7 e lớp ngoài cùng. 
€) Có 7 electron lớp ngoài cùng, rong đó 2e thuộc phân lớp 4s và 5e thuộc 
phân lớp 4p. 
đ) Nguyên tử X đễ thu thêm 1 electron để đạt câu hình octet. X là phi kim 
8.9. a) Câu hình electron và vị trí nguyên tô trong bảng tuần hoàn: 
š ô số 5, nhóm IIIA, chu kì 2; nguyên tô p. 


pP 
2s22p63sl. ô số 11, nhóm IA, chu kì 3; nguyên tổ s. 


89 


Với 1522s22p53s23pl. ô số 13, nhóm IHA, chu kì 3; nguyên tổ p. 
T: 1s22s”2p53s23p64sÌ.ô số 19, nhóm IA, chu kì 4; nguyên tô s. 
b) Theo nhóm A: Y <T và X< Z; theo chu kì: Z < Y. 
Thứ tự tăng dần tỉnh kim loại: X< Z < Y <T. 
8.10. a) Cầu hình electron và vị trí nguyên tô trong bảng tuần hoàn: 
ô số 6, nhóm TVA, chu kì 2; nguyên tô p. 
ô số 9, nhóm VIIA, chu kì 2; nguyên tô p. 
ô số 14, nhóm IVA, chu kì 3; nguyên tô p. 


ô số 17, nhóm VIA, chu kì 3; nguyên tô p. 
b) Theo nhóm A: tính phí kim A >E vàD >G. 

Theo chu kì: tính phi kim D > A và G> E. 

Độ âm điện của G > A nên tính phi kim GŒ> A, 

Thứ tự giảm dân tính phi kim: D > G > A > E. 

8.11. a) Vị trí trong bảng tuần hoàn 


X Q LẠ A D 
Số thứ tự 4 20 9 25 2 
Chu kì 2 4 5 4 JÌ 
Nhóm TA TA VHA VIIB VHIA 
b) Kim loại mạnh nhất là Q, phi kim mạnh nhất là Z„ nguyên tô kém hoạ 


nhất là D. 


ạt đông 


—X,Q, D đều có 2 electron lớp ngoài cùng, nhưng D có câu hình electron bão 


hoà là 1s” nên không nhường hay nhận electron, X và Q ở cùng nhóm 


IA của 


bảng tuần hoàn, theo xu hướng biến đổi trong nhóm A từ trên xuông dưới tính 


kim loại tăng nên tính kim loại Q > X. 
~ Z.ở nhóm VIA, là phi kim duy nhất và cũng là phi kim mạnh nhất 
~— D là khí hiểm nên kém hoạt động nhất. 
8.12. Ta có: 2p+n= 10§ và 2p—n= 24 
=p=33, A là 33As (arsemc). 
a) Câu hình electron: [isAr] 3d! 0Ạs24n3 
Vị trí của A trong bảng tuần hoàn: số thứ tự 33, nhóm VA, chu kì 4. 


90 


b) Công thức oxide ứng với hoá trị cao nhất của A là acidic oxide A2Os; 
hydroxide HạAO¿ là acid. 

8.13. M —> MỆ”+ 3e và Y + e—y Y7 
a) Câu hình e của M là: [isAr]3d64s°. 

Cầu hình e của Y là: [isAr]3d!94s24p°. 

) Vị trí của M trong bảng tuần hoàn: ô số 26, chu kì 4, nhóm VIIB. 

Vị trí của Y trong bảng tuân hoàn: ô sô 35, chu kì 4, nhóm VIIA. 

8.14. a) Công thức hợp chât khí với hydrogen của A và D có dạng AH4 và DHa. 

A _ 75 


Ta cỏ: P1“ A=12. A là sC (carbon). 
Công thức hợp chât khí với hyđrogen của A là CHI. 
mm, D878 


E =>D=28. D là ¡4S (silicon). 


Công thức hợp chất khí với hyđrogen của D là SiHa. 

) Oxiđe cao nhật: COa và SiOs đều là aeidic oxide. 

Hydroxide tương ứng: HaCO›, HzSiO¿ đều là acid và tính acid HaCO¿ mạnh 
hơn HaS1O+. 
øC và 14Si nằm cùng nhóm I[VA của bảng tuần hoàn. Trong một nhóm A, theo 
chiều từ trên xuống đưới tính acid của hydroxide tương ng giảm dần (theo xu 
hướng biến đổi tính phi kim). 


Ạ :- ĐẾN 1:0.7437 
8.15. a) Số mol khí = RT 008:073123 


M+2HCI — MCla+ HzŸ 
Số mol M = số mol khí = 0,03 


lÂ) : 
=.Ÿ. œ= h 
=M= DXG] 40 (gímol). M là Ca. 


Vị trí trong bảng tuần hoàn của M: ô số 20, chu kì 4, nhóm IIA. 

Cấu hình eleetron của M: [isAr]4sỶ. 

b) Tính kim loại: 2oCa < 1øK (trong cùng chu kì, từ trải sang phải tính km loại 
giảm). 


0,03 (mol). 


Tính kim loại: aoCa > 12Mg (trong cùng nhóm A, từ trên xuông dưới tính kim 
loại tăng). 


9] 


Bài 9. ÔN TẬP CHƯƠNG 2 
9.1.D 92.A 9.3. A 9.4.C 9.5.C 9.6.B 


9.7. — Trong chu kì, đi tử trải qua phải bản kính nguyên tử giảm và độ ầm điện 
tăng: do khi điện tích hạt nhân tăng (số electron lớp ngoài cùng tăng), lực 
hút giữa hạt nhân với electron lớp ngoài cùng tăng dẫn đến bán kính nguyên 
tử giảm và khả năng thu electron tăng dẫn đến độ âm điện tăng. 
~ Trong nhóm A, tử trên xuống đưới bán kính nguyên tử tăng và độ âm điện 
giảm: đo khi sô lớp electron tăng, lực hút giữa hạt nhân với electron lớp ngoài 
cùng giảm dẫn đến bán kính nguyên tử tăng và khả năng thu electron giảm dẫn 
đến độ âm điện giảm. 
Như vậy, xu hưởng biến đổi bán kính nguyên tử tỉ lệ nghịch với độ âm điện. 


9.8. a) Xu hướng biến đổi tính kim loại, phi kim trong bảng tuần hoàn: 


Trong chu kì, tính phi kim tăng từ trải qua phải; theo nhóm A, tính kim loại 
tăng từ trên xuống dưới. Nguyên tô có tính phi kim mạnh nhất là nguyên tô ở 


phía trên củng bên phải trong bảng tuân hoàn, đỏ là fuorine (sF). Nguyên tô có 
tính kim loại mạnh nhât là nguyên tô ở phía đưới cùng bên trái trong bảng tuân 
hoàn, đó là franeium (s;Er), nhưng Fr là nguyên tô phóng xạ không bền nên 
thực tế 1igyên tô có tính kim loại mạnh nhất là caesiun (ssCs). 
b) Trong bảng tuần hoàn, nếu kẻ một đường chéo qua sB, 14Š1, 33As, s2Te và 
gsAt thì phần bên phải (trừ các khí hiếm nhóm VIIIA) là các phi kim, còn phần 
bên trái (trừ ¡H) là các kim loại. Ngoài ra dãy lanthanide và actinide đều là các 
kim loại 
e) Nhóm IA gồm các kim loại kiểm là các kim loại mạnh nhật, nhóm VIIA 
gôm các halogen là các phi kim mạnh nhật. 

99. a) Methadone có công thức phân tử Cz:Hz7NO được câu tạo bởi các 
nguyên tô C, H, O,N. 
Vị trí trong bâng tuần hoàn: 
~ Nguyên tô hydrogen ở ô sô 1, chư kì 1, nhóm IA. 
~ Ba nguyên tô Œ, N, O đều nằm ở chu kì 2, trong đó carbon ở ô số 6 nhóm 
TIVA, mtrogen ở ô sô 7 nhóm VA và oxygen ở ô sô 8 nhóm VỊA. 
b) - Đô âm điện: Œ <N < O, do trong môt chu kì, độ âm điện tăng đần theo 
sự tăng của điện tích hạt nhân. 


92 


— Bản kính nguyên tử: C >N > O, do trong một chu kì, bán kính nguyên tử 
giảm dần theo sự †ăng của điện tích hạt nhân. 

~ Tính phi kim: Œ <N < O, do trong một chu kì, tính phi kim tăng đân theo 
sự tăng của điện tích hạt nhân. 

9.10. a) Sô đơn vị điện tích hạt nhân = số proton = số electron = 16. 

Số khôi = 32 và số neutron = 32 - 16 = 16. 
b) Câu hình electron: 1822s22pS3s?3pf, ô số 16, chu kì 3, nhóm VIA. 
e) Nguyên tô X là phí kim, đo có 6 electron lớp ngoài cùng, đễ thu thêm 
electron để cỏ câu hình electron bão hoà theo quy tắc octet. 
đ) Hoá trị cao nhất của X với oxygen là VI, công thức XO¿ và là aeiđic oxide. 
Công thức hydroxide trơng ứng HaXOa và là acid. 
9.14. a) Vị trí trong bảng tuần hoàn; 
Z= 15 ởô số 15, chu kì 3, nhóm VA. 
Z=62ởôsô 62, chu kì 6, nhóm TIIB. 
b) Câu hình electron: Z = 15~ [toNe]3s23p” và là nguyên tô p 
Z.=62~ [s4Xe]4f66s? và là nguyên tô £. 
e) Công thức hợp chât: 
—Z.= 15: oxide cao nhất X2Os; hydroxide HaXO4. 
~Z =62: oxide cao nhật X2Os; hydroxide X(OR)a. 
đ) Tính chất: 
Z= lŠ: phi kim trung bình; XzOs aeidie oxide; HzXO+ acid trung bình. 
Z=62: kim loại chuyển tiếp; X2O2¿ basic oxide; X(OH)a base. 

9.12. 4) Li và F nằm củng chu kì 2. Trong chu kì, khi điện tích hạt nhân tăng 
(số electron lớp ngoài cùng tăng), lực hút giữa hạt nhân với electron ngoài 
cùng tăng đân đên bản kính nguyên tử giảm. Bản kính nguyên tử Li > E. 

b) Li -> LỉÌ + e. 

Khi một nguyên tử Li nhường 1 electron đề tạo thành ion đương, các electron 
còn lại bị hút mạnh hơn về phía hạt nhân làm cho bản kính 1on giảm. Ởion LIT, 
sự giảm bán kính là đặc biệt lớn khi cả lớp electron ngoài cùng bị mât đi (khi 
đó lớp electron thứ nhât, lớp K trở thành lớp ngoài cùng). 

Bán kính catlon luôn nhỏ hơn bản kính của nguyên tử tương Ứng: 1; >1... 


93 


9.1 


94 


e)O+2e > Gˆ. 

Khi nguyên tử O nhận thêm electron để tạo thành amion. điện tích dương của 
hạt nhân không đổi, điện tích âm tăng nên electron bị hút vào hạt nhân yêu 
hơn, ngoài ra electron được nhận thêm làm tăng tương tác đây electron — 
electron, làm cho kích thước nguyên tử tăng lên. 


Bán kính amon luôn lớn hơn bản kính của nguyên tứ tương ứng: r o.>19. 


đ) Hai ion NÌ” và E” của hai nguyên lô ở cùng chu kì 2. Sự giảm bán kính ion 
của các nguyên tô trong một chu kì còn mạnh hơn sự giâm bán kính nguyên tử, 
à do các ion đều có cùng số electron lớp ngoài cùng, điện tích hạt nhân tăng 
ên sẽ tương tác với củng một số electron làm eo kích thước dần. 

Bán kính ion: N'” > F”. 


$3. a) GỌI số hiệu nguyên tử của các nguyên tô X, Y, Z lần lượt là P, Pa, P3. 
Trong đó Pi < Pa < Pš. Ta có: Pị + Pa + P¿ = 39 q@) 
Wà Đy= 3115 đ) 
+ 2 
Giải hệ (J) và (II). ta được: Pa = 13. 
Y là nhôm (AI). 


n2 


Câu hình electron của Y: 1s” 


p°35ˆ3p!. 

Ta có Pị < 13 < Pš và X, Y, Z thuộc cùng một chu kì nên P > 11 

= Pi =1l hoặc Pị = 12. 

Khi Pị = 11 thì X là Na (sodium) không phù hợp vì Na tác dụng với nước ngay 
ở điều kiện thường. 

Vậy X là Mg (magnesium), có Pị = 12 và câu hình eleetron: 1822s22p63s2, 

= P; = 14 và Z là Si (silicon), có câu hình electrơn: 1s”2s?2p3s23pŸ. 

b) Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, độ âm điện 
của các nguyên tô tăng dân, bản kính nguyên tử giảm đân: 

— Độ âm điện: Mg < AI < 8i. 


— Bản kính nguyên tử: Mg > AI > S1. 

©) Tính base: Mg(OH)a > Al(OH)s > HaSiOs.HaO. 

Mg(OH)z là một base yêu, Al(OH)s là hydroxide lưỡng tính và HaSiOs.HaO là 
một acid yêu. 


9.14. a) Gọi số mol Na, AI lần lượt là x và y. 


¿ _PV_ 13367 _ 
Sô mol Ha RTC 0.082.298 0.0547 (mol). 


Theo phương trình hoá học: I mol Na giải phóng 0,5 mol Ha; 

1 mol AI giải phóng 1,5 mol Ha. 

=> 0,5x + 1,5y= 0,0547 @ 

Theo bài ra ta có: 23x+ 27y = 1,0 q4) 

Giải hệ (J) và (ID, ta được: x = 0.0011, y= 0,0361. 

Khôi lượng AI là: 0,0361 -27 =0,9747 (g) có độ tỉnh khiết bằng 97,47%. 

b) Oxide cao nhật: NazO và AlzOs; hydroxide tương ứng: NaOH và Al(OR)a. 
©) Na2O là baslc oxide mạnh, còn AlzOa là oxide lưỡng tính. 

NaOH là base mạnh còn Al(OH)a là hydroxide lưỡng tỉnh. 

So sánh tính base: NazO > AlaOa và NaOH > Al(OH)a. 


9.15. a) Hợp chát khí của R với hydrogen có dạng RHa. 


..R_9L18 = : 1 
Ta có : 3` S82 =R=3I1.R làP (phosphorus). 


Vị trí trong bảng tuần hoàn của R; ô sô 15, chu kì 3, nhóm VA. 
b) Câu hình electron của R: 1s”2s”2p53s23pŸ 


HH IHIRIHHI 


e) — Tính chât đơn chât. nguyên tô P là phi kim trung bình: 


+ Phân ứng với oxygen tạo oxide. 
+ Phản ứng với chlorne tạo phosphorus chloriđe. 
+ Phản ứng với kim loại tạo phosphiđe. 
— Tính chất hợp chất: PzOs là acidie oxide phản ứng với nước tạo hydroxide 
tương ứng HzPO¿ là acid. 
9.16. Số mol Ha = 0.025 mol; số mol NaaSOx là 0,009 mol và 0.0105 mol. 
Kí hiệu hai kim loại kiềm kế tiếp là M, có nguyên tử khối trung bình là M. 
Ba + 2H2O —> Ba(OH)› + H2 
2M+ 2H:O -›2MOH + Hz 
Ba(OH)s + NazSOx —> BaSOu + 2NaOH (sô mol Ba?” = sô mol SO HN) 
Khi thêm 0,009 mol Naz§O4 , Ba?” dư: số mol Ba = số mol Ba?” > 0,009 mol. 


95 


96 


Khi thêm 0.0105 mol NaaSOa, SƠ TẾ dư: số mol Ba =số mol Ba?" < 0,0105 mol. 


Coi số mol Ba và M lần lượt là x và y. 


Ta có: 1374+ My=2,3 @ 

và x+0,5y=0,025 q) 

Với 0,009 < x< 0,0105 => 0.019 < y < 0,032. 

Ghép () và (I), ta được: (68,5 — Mỳy = 1,125 hay y= DEEnr 


00019< —Ll3Š— <0032 = 26,92< M <3679. 
68,5—M 


= Hai kim loại kiểm thoả mãn đề bài là sodium (23) và potassium (39) 


( chươNG @}) N KẾT HOÁ HỌC ) 


Bài 10. QUY TẮC OCTET 


10.8. - Nguyên tử khí hiếm đều có câu hình electron bão hoà là ns”npŠ (trừ 
heliun có cấu hình 1s?) làm cho nguyên tử khí hiếm rất bền vững nên các 
nguyên tử khí hiểm rât khó tham gia phân ứng hoá học. Trong tự nhiên, các 
khí hiêm đều tôn tại ở trạng thái nguyên tử (hay còn gọi là phân tử một 
nguyên tử) tự do, bên vững (nên còn gọi là các khi trơ). 

~ Nguyên tử của các nguyên tô khác cỏ xu hướng liên kết với nhau đề đạt được 
cầu hình electron bẩn vững của khí hiểm, vi dụ: Ha, Cla, HCI, COa.... hay tự tập 
hợp lại thành các khôi tinh: thể, ví đụ: tĩnh thể NaCl,... 

10.9. - Nguyên tử potassium chỉ có 1 electron ở lớp ngoài cùng nên đễ đàng 
nhường đi electron này để tạo thành ion dương. Iơn dương (K”) có câu hình 
elecron lớp ngoài cùng giông với khí hiểm argon (3s73p5) đứng trước 
otassium trong bảng tuần hoàn. 


~ Nguyên tử bromine có 7 eleetron ở lớp electron ngoài cùng nên đễ dàng nhận 
thêm 1 electrơn tao ra anion bromiđe (Br) có câu hình electron lớp ngoài cùng 
giông với khí hiễm krypton (4s24p5), đứng sau bromine trong bảng tuần hoàn. 
10.10. - Khi hình thành liên kết H + Cl —> H-CI thì hệ toả ra năng lượng và 
ngược lại khi phá vỡ liên kêt H—CI -> H + CÌ thi hệ thu thêm năng lượng. 


— Xét về mặt năng lượng thì phân tử H-Cl có năng lượng nhỏ hơn hệ hai 
nguyên tử H và CI riêng rẽ. Trong hai hệ đó thì hệ H—-C1 bên hơn hệ H và C1. 
10.11. Câu hình electron của nguyên tử Na: 
jJ HH HHHHH LÍ 
ca 252 2pế 3g 
Câu hình electron của nguyên tử S: 


HỊ [HH HH [HỊ HHIỊ 
1s? 282 2pố 3s2 3p 
Khi Na kết hợp với S, mỗi nguyên tử Na nhường đi 1 electron hoá trị duy nhất 
để tạo thành cation Na” có 8 electron ở vỏ nguyên tử giông với khí hiễm neon. 
Nguyên tử § có 6 eleetron hoá trị nhận thêm 2 electron từ hai nguyên tử Na tạo 
thành iơn sulñđe S2” có 8 electron ở vỏ nguyên tử giống với khí hiểm argon. 


97 


Hai nguyên tử Na và S đều đạt câu hình eleetron bão hoà theo quy tắc octet 
trong phân tử sodium sulfñide Naz8. 


0.12. - Phân tử O›: 


tÒI + tÒt —> tO=ằO: 
— Phân tử COz; 


tÒt + ?C?š +‡O 


— Phân tử KBI: 
K* + e —[K + [87] 
— Phản tử CaCla: 
:ầ: ‡ gàm . -d: _—> [‡3]~ ¿ [Cal2t + 


SE TS 
10.13. - CaCO:: Ca c=o 
Si 


©. J9) 

Ñ ⁄ 

- Ba(NO2)s: b =..a\(\ 
Ø le 


>s<. SN z5 
N 


~ Ala(SO4)a: ư` ` N /J 


40.14. a) A thuộc nhóm TVA và D thuộc nhóm VIA => số oxi hoá cao nhật của 
A trong X là +4 còn số oxi hoá của D trong X là —2 
Công thức phân tử X có đạng ADz. Ta có: A + 2D = 76. 
= Nguyên tử khôi trung bình của A, D là: = =2533 


= A và D thuộc chu kì 2, 3 = Có các cặp nguyên tổ sau: 
C=12vàO= 16; C = 12 và S=32; Si =28 và O = l6; Si = 28 và § = 32. 
C=l]2 và S =32 thoả mãn A + 2D = 76 => Công thức X: C§a. 


b) Đề xuất công thức cầu tạo: ts=c =c= =s . C§a có câu trúc thẳng giống CO2. 
Các nguyên tử C và S đều có 8 electron lớp ngoài cùng theo quy tắc octet. 


98 


Bèi 11. LIÊN KẾT ION 


11:1: 11.2. A 11.3. D 11.4. B 


1.5. C 11.6. B 11.7. B 11.8. C 


11.9. Phương trình biểu diễn sự hình thành các ion: 


K>KT+le Be —› Be?' + 2e Cr —> CrỶ” + 3e 

t+te->F” Se+ 2e — Se?” N+3e ->NỶ” 
1.10. a) Cầu hình electron: 

20Ca”": 1s22s”2p53s23p5  (J) 1ẠAI®": 1s?2s22p6 đĐ 

øE ~ : 1s22s22pŠ (I) 1ø”: 1s22s22p53s23pế qV 


6 () 
h D, (ID), (V) giỗng câu hình eleetron của khí hiểm ¡oNe. 


7N : 1s” 

b) Các câu hìnl 

Các cầu hình Œ), (V) giông câu hình elsctron của khí hiếm 1sAr. 

11.11. Các hợp chât ion thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng vì hợp chất ion có câu 
trúc mạng tĩnh thể ion. Lực tĩnh điện mạnh giữa các phần tử mạng với nhau 


làm cho khoảng cách giữa các phần tử ngắn lại. 


11.12. Những phân tứ có liên kết ion là: KaO, KaS, NaCl, CaFa. 
11.13. Các hợp chất iơn là: KF, KaO, CaF2, CaO. 


11.14. a) Magnesium fluoride: 
‡ —> [‡ 


È:]” + IMa?+[:Ƒ:]Ï” —* Mạ; 


b) Potassium fluoriđe: 
Ke+ TẾ —m D ¿ DỊ —> KẾ 

©) Sodium oxiđe: 
Nas + .Š: + «Na —*> [NAƑ + L:ổ:1” ; [Na]*—> NazO 


đ) Calcium oxide: 


Ca“ + "Ổn —* [GI” + [:Ö:]?” —> ŒO 


99 


11.15. a) Khi nhận electron, nguyên tử X biến thành anion X”. 


Câu hình electron của X là 1522s72p53s23p”, X là chlorine. 


X là phi kim điền hình. 


b) Barium là nguyên tô kim loại điển hình ở chu kì 6, nhóm IIA. Baium đễ 
nhường 2 electron hoá trị và tạo ra cation có điện tích 2+. Khi chlorine kết 
hợp với banum, nguyên tử barum nhường 2 electron cho hai nguyên tử 


chloine (mỗi nguyên tử chlorine nhận 1 electron), tạo thành cá 


Các ion này mang điện trái dâu sẽ hút nhau tạo thành liên kết ion. 


: 2F ý Z— 
lon Ba”” và Cl”. 


11.16. a) Nguyên tử X chỉ có 7 electron trên phân lớp s nên cầu hình electron 
của X là: 1522s?2p63s23p64sÌ, 
Nguyên tử Z chỉ cỏ 17 e trên phân lớp p nên cầu hình electron của Z, là: 

1s22s22p63s23pS4s23d!044pŠ. 


= Xà 1oK và Z là 3sBr 


=> Công thức hoá học của hợp chất tạo bởi X và Z là KBr. 
b) Hợp chất KBr có tính dẫn điện khi nóng chảy hoặc tan trong dung dịch vì nó 


là hợp chất ion. 


c) Trong thực tế, KBr được sử đụng rộng rãi như thuốc chông co giật và an 
thần, nó là muổi ion điền hình, hoàn toàn phân cực và đạt độ pH = 7 trong đưng 


địch nước. 


Bủi 12. LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ 


12.1.D 12.2.D 


12.3.B 


12.4. D 


12.5. A 


12.6. B 


12.7. A 12.8. C 


12.9.C 


12.10. D 


12.11. C 


12.12. D 


12.13. Tuy có độ âm điện của chlorine và mitrogen gần bằng nhau nhưng do trong 


hân tử Cla có liên kết 


kém Cla. 


100 


lơn ø (Cl — Cl) còn trong phân tử 


2 có liên kết ba 


(N=N) gồm I liên kết ø và 2 liên kết x rât bền vững. Năng lượng cần để 
vỡ liên kết ba trong phân tử Na lớn hơn nhiều so với năng lượng cần đê phá vỡ 


há 


một liên kết đơn trong phân tử Cla. Do đó, ở điều kiện thường, Na hoạt động 


12.14. a) Công thức Lewis của các phân tử: 


F2 Na CO2 HO 


) Phân tử chứa liên kết cộng hoá trị không phân cực: Na, F2. 


Phân tử chứa liên kết cộng hoá trị phân cực: HạO, CO2 

Phân tử phân cực: HaO. 

hân tử không phân cực: Na, F›, COa. 

12.15. a) Phân tử có liên kết cộng hoá trị không phân cực: Bra. 

Phân tử có liên kết cộng hoá trị phân cực: H2S, CHa, NH:, C2H4 và C2H›. 
) Phân tử chỉ có liên kết đơn: HazS, CHạ, NHạ và Brs. 

hân tử có liên kết đôi: CHa = CH:. 

hân tử có liên kết ba: CH = CH. 


12.16. a) - 3); b) — 4); e) - 2); đ)— 1). 


chảy cao. 


Bỏi 13. LIÊN KẾT HYDROGEN 
VÀ TƯƠNG TÁC VAN DER WAALS 


ước, băng phiến, butane là các hợp chất công hoá trí. phân tử có đô phân cực 
không cao nên đễ tách ra khỏi nhau khi đun nóng. Ngược lại, NaCl là tính thể 
1on có lực hút mạnh giữa các 1on nên khó tách ra khói nhau và nhiệt độ nóng 


13.1. D 13.2. C 13.3. C 13.4. B 13.5. D 13.6. A 


18:7..13 13.8. D 13.0. C 13.40.B | 13.11.C 13.42. C 


13.13. CH:OH và CH:COOH chứa nguyên tử O có độ âm điện lớn (3,44) và 


hydrogen linh động tạo ra liên kết hydrogen: 


““ÐO-H**O-H** 


nguyên tử H liên kêt với nguyên tử O trong nhớm -OH là nguyên tử 


101 


13.14. Nhiệt độ sôi của H2O lớn hơn rất nhiều so với NH: và CH4 vì phân tử H2O và 
Hà có liên kết hydrogen liên phân tử (còn CHụ không có); đo độ âm điện O > N 
nên liên kết hydrogen trong HzO bên hơn trong NHã. 


13.15. Dung địch ethanol có CaH:OH và HaO, cả hai phân tử này đều chứa 
nguyên tử O có độ âm điện lớn (3,44) và nguyên tử H liên kết với nguyên tử 
O trong nhỏm -OH là nguyên tử hydrogen linh động tạo ra liên kết 
hydrogen. 
Có bôn kiểu liên kết hydrogen trong dung địch ethanol: aleohol — alcohol; 
Trước — nước; aleohol — nước và nước — aleohol. 


IO=H -- O-H---. -:O-H..- O-H.-: 

ến, cu, " H ' 

xa: O—-E| --@Ø=EHl. 2Ø <=BHls«s Ø—-Elee‹ 
⁄4 ý: 


ến, ú „ H ến, 


Liên kết hydrogen càng bên khi nguyên tử có độ ảm điện lớn hơn và nguyên tử 
H linh động hơn. Trong bốn kiểu trên: kiểu bền nhật là liên kết giữa H của 
nước với O của aleohol (nước — aleohol). Kiều kém bên nhất là liên kết giữa H 
của alcohol với © của alcohol (aleohol — aleohol). 
13.16. - Số liên kết hydrogen trung bình đươc tao thành trên mỗi phân tử phu 
thuộc vào: 
+ Số nguyên tử hyđrogen liên kết với F, O hoặc N trong phân tử. 
+Số lượng các cặp electron chưa liên kết có mặt trên F, O, N. 
— Mỗi phân tử nước cỏ hai nguyên tử hyđrogen và hai cặp electron chưa liên 
kết nên phân tử nước có nhiều liên kết hyđrogen với các phân tử nước khác. 
Nó có mức trung bình là hai liên kết hydrogen trên mỗi phân tử. 


— Ammonia có ít liên kết hyđrogen hơn nước. Trung bình nó có thể hình thành 
chỉ một liên kết hydrogen trên mỗi phân tử. Mặc đù mỗi phân tử ammonia có 
ba nguyên tử hydrogen gắn với nguyên tử nitrogen, nhưng nó chỉ có một cặp 
electron đuy nhât có thẻ tham gia vào quá trình hình thành liên kết hydrogen. 


13.17. Khi chưng cất đầu mỏ, butane sẽ bay hơi trước octane. Vì octane (M = 114) 
có phân tử khối lớn hơn butane (M = 58) nên cỏ nhiệt độ sôi cao hơn. 
13.18. — Giá trị nhiệt độ sôi của tùng chât: 
HaO (100 °C); Ha§ (—61 °C); HaSe (—42 °C) và HzTe (—2 °C). 


— Giải thích: sự tăng nhiệt độ sôi từ H›S đến HzTe là do khôi lượng phân tử 
tăng lên. Nếu HO chỉ có lực van der Waals giữa các phân tử thì nhiệt độ sôi 
của nó đự đoán vào khoảng —80 °C. Tuy nhiên, nhiệt độ sôi của H2O là 100 °C, 
cao hơn nhiều, đó là vì phân tử H2O còn có liên kết hydrogen liên phân tử, làm 
cho liên kết giữa các phân tử HạO bền vững hơn. 


Bài 14. ÔN TẬP CHƯƠNG 3 


14.6. A 14.7. A 14.8. C 4.9. A 14.10. B 


14.11. Nguyên tử trung tâm § cỏ 6 electron lớp ngoài cùng và nguyên tử O 
cũng có 6 electron lớp ngoài cùng. Khi tạo thành phân tử SO, nguyên tử S 
và 1 nguyên tử O dùng chung 2 cặp electron để tạo 2 liên kết cộng hoá trị 
kép phân cực. Đề thoả mãn quy tắc octet, liên kết công hoá trị giữa nguyên 
tử S và 2 nguyên tử O còn lại được thực hiện bằng sự cho — nhận 2 cặp 
electron của nguyên tử S. Kết quả, trong phân tử SO¿, các nguyên tử § và O 
đều có 8 eleetron lớp ngoài cùng thoã mãn quy tắc octet. 

Công thức Lewis: lì 


14.12. Sự hình thành các liên kết trong phân tử NaClO: 
Nguyên tử Na có l electron lớp ngoài cùng, nguyên tử O có 6 electron lớp ngoài 
cùng và nguyân tử Cl có 7 electron lớp ngoài cùng. 
Nguyên tử Na nhường đi 1 eleetron đề trở thành ion Na”, có câu hình elecron bền 
vững của khí hiểm Ne. Nhóm nguyên tử OCI nhận thêm 1 electron để trở thành 
1on OCÏ”. Các 1on này mang điện trái đầu sẽ hút nhau tạo thành liên kết ion. 
lon OCI” cỏ 14 electron hoả trị: 
6 (đôi với O) + 7 (đối với CỤ + 1 (đôi với điện tích âm) = 14 hay 7 cặp electron 
hoá trị. Sau khi tạo thành liên kết O - Cl và phân bố 6 cặp electron còn lại chưa 
liên kết vào các nguyễn tử, câ hai nguyên tử đều có 8 electron lớp ngoài cùng. 


103 


Công thức Lewis: Na” l:§—§#:) 


14.13. a) C2Ha có Š liên kết ø và 1 liên kếtz. 

b) CzHa có 3liên kết ø và 2 liên kết. 

e) HCN có 2 liên kết ø và 2 liên kết ø. 

đ) HCOOCH có 4 liên kết ơ và 1 liên kết zx. 
44.14. Bản chất các liên kết phụ thuộc vào hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử 
của hai nguyên tô tạo liên kêt. Việt công thức câu tạo các phân tử và tính 
hiệu độ âm điện để suy ra bản chât liên kết. 
*H~CI=O có hiệu độ âm điện H — Cl là 0,96 — liên kết cộng hoá trị phân cực; 
C1 — O là 0,28 = liên kết cộng hoá trị không phân cực. 
*K†Ỳvà [S— H] ˆ có hiệu độ âm điện K và § là 1,76 = liên kêt ion; 


S—Hlà0,3§ = liên kết cộng hoá trị phân cực 


+ có hiệu độ âm điện H và O là 1,24 = liên kết cộng hoá trị 


phân cực; C - O cỏ liệu độ âm điện là 0,89 — liên kết cộng hoá trị phân cực. 


tốt ?— 


*K*tvà|L _Í có hiệu độ âm điện K—O là 2,62 = liên kếtion; 
S—O là 1,54 = liên kết cộng hoá trị phân cực. 
14.15. a) Sự tăng nhiệt đô sôi từ HCI đến HI do khôi lượng phân tử tăng. 


) HE có liên kết hydrogen làm cho các phân tử liên kết với nhau chặt chế hơn 
nên nhiệt độ sôi cao hơn. 


14.16. a) Coi x và y là sô profon (sô electron) ở nguyên tử A và B tương ứng. 
Ta có: x+ 3y— 42—2— 40 >y< = =13,38. 

B thuộc chu kì 2 và là một phi kim (tạo amon) nên B chỉ có thể là F, O hoặc N. 
* Nếu B là F thì y =9, trong AE ca có A với số oxi hoá bằng +1 
=x=40—(3-9) = 13~ AI (không hợp lí vì AI không có sô oxi hoá bằng +1). 
104 


* Khi B là O thì y = 8, trong AO 2ˆ có A với số oxi hoá bằng +4 
=x= 40 - (3-8) = 16 ~ S (ưu huỳnh) > Amion là SO SN 
* Khi B là N thì y= 7, trong AN Ea có A với số oxi hoá bằng +7 


=x= 40 —(3-7) = 19 ~ K (hông hợp lí vì K không có số oxi hoá bằng +7). 
b) Câu tạo Lewis: 


(a) (b) (c 


14.17. a) Nguyên tô s có 7 eleetron s là K (1s22s2...3s7...4s}); 
nguyên tổ p cỏ 11 electron p là Cl (...2pẾ...3p®); 
nguyên tô p có 4 electron p là O (...2pŸ); 
Khối lượng O trong X là: 122,5-0,3919 48 (amu) ứng với 3 nguyên tử O. 
Công thức X có đạng KxClyO. 
'Theo bải 1a ta có: 39x+ 35,5y = 122,5 - 48 = 74.5. 
=x=y=] = công thức X: KCIOa. 
b) Câu tạo X 


gồm liên kết K” và CIO; là liên kết ion; liên kết đơn CI ~ O và liên kết kép 


C =O là các liên kết cộng hoá trị phân cực. 


105 


PHÀN ỨNG OXI HOÁ ~ KHỬ 


CTQ) 


Bài 15. PHẢN ỨNG OXI HOÁ — KHỬ 


-4 -5 1 = 
%5.198.a)  CHạ+ Oz——> COz+H:O 
-4 +; 


C —>C +8e : quátrinh oxi hoá 
^) 


0 2 
Oa + 4e ——> 2O: quả trình khử 


b) Lập phương trình hoá học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng 
electron: 


= +4 
j2 ||: —>C + 8e 
0 ~ 


2x|O;+4e ——x20 
Xác định được hệ sô của CH4 và CO2 đều là 1, hệ số của O2 là 2, sau đó cân 
bằng nguyên tô H tìm được hệ sô của HaO là 2: 


GHá +(20 L1 ÿ'CƠ; + 2H2Ô. 


=1 +1 0 0 
15.20.a) NaCl + H,O —#—> NaOH + Cl; + H; 


-1 0 l 
2C1 —— Cl; + 2e: NaCl Hà chất khử 


+ 0 , 
2H + 2e —> H; :H;Olà chât oxi hoá 


b) Lập phương trình hoá học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng 
electron: 


0 
1x|271  ——>Cy + 2e 


+1 0 
2x|2H+2e ——>H; 


106 


Xác định được hệ số của NaCl và NaOH đều là 2, hệ số của Clạ và Ha đều là lạ 
sau đỏ cân bằng nguyên tô H tìm được hệ số của HaO là 2: 


2NaClI + 2H2O —#—› 2NaOH + Cl; + Hà. 


-2 0 o0 -2 + 
15.21.a) Zn§ + O; ——>ZnO + §O; 
-2 + 
5 —> § †Óe 


: quả trình oxi hoá 
0 


-3 


O; + 4e —Py 20 quả trình khử 
b) Lập phương trình hoá học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng 
electron: 
2x Ï§ 


0 -2 
3x |Oz+ 4e ——> 2Ô 


+4 
—>8 + Óe 


Xác định được hệ sô của ZnS, ZnO và SOz đều là 2, hệ số của Oz là 3: 


2ZnS + 30; -_P 2z 7. 


-25 


_ 0 L 
16.22. a) C,H,y+O; —f—y CO; 


Qw 


+H; 
: OaHno là chất khử 


2O: Oalà chất oxi hoá 
b) Lập phương trình hoá học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng 
electron: 


-25 


2xI4C 
0 -2 
13x |Os+ 4e ——>2O 


+4 
——>4C + 26 


Xác định được hệ số của CaHo là 2, hệ số của CO2 là 8, hệ số của O2 là 13, hệ 
số của HaO là 10: 


2C4H¡o + 13O2 —Ÿ—› §CO¿ + 10HạO. 


+3 +7 +3 +2 
16.23.a)  FeSO,+ KMnO,+H,SO,——>Ee, (SO,);‡ K,SO,+ MnSO,+ H,O 


107 


+2 


+3 : 
Fe ——> Fe + le : FeSOa là chât khử 


+7 : 
Mn + 5e ——> Mh: KMnO¿ là chât oxi hoá 


Lập phương trình hoá học của phân ứng theo phương pháp thăng bằng electron: 


+ +3 
5x|2Fe ——>2Fe + 2e 


+7 +2 
2x|Mn+5e ——>Mn 


Xác định được hệ số của FeSOx là 10, Fea(SO2)› là 5, KMnOx và MnSOa đều là 2: 

10FeSOa + 2KMnOx + 8Hz§Ou — 5Fez(SO¿)š + KaSOa + 2MnSOx + 8HạO 
2 _ 3 = 

b) TRKMnO T0 FresO,— Tơ 0:02-0,1 = 0,0004 (mol). 


„—_ 0/0004 


: =——_—- J).]IL= #1 
KMnO, “0 02 0,02 L= 20 (mL). 


15.24. Kim loại M là AI. 


Bùi 16. ÔN TẬP CHƯƠNG 4 


+2 0 cạp +2 
46.11.a) ZnO + Œ——> zn +CƠ 
0 +2 ä 
€ —>C +2e  :Clà chất khử 
2 0 l 
Zn + 2e ——> Zn : ZnO là chât oxi hoá 
b) Lập phương trình phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron 
0 +2 
1xIC ——>C + 2e 


+2 0 
1x|Zn+2e ——>Zn 


Xác định được hệ số của tất cả các chất đều bằng 4? 


108 


ZnO + C_—!” >7n + CO 


+4 +7 +6 +2 
16.12. a) SO,+ KMnO,+H,O——> H, S§O,+K,SO,+ MnSO, 


+4 +6 
5xÍ 5 —>Ää + 2e 
+7 +2 


2x|Mn+5e ——>Mn 


Xác định được hệ số của SOz là 5, KMnOa và MnSOa là 2, sau đó cân bằng 
nguyên tô § và H tìm được hệ số của HzSOx là 2, của HaO là 2: 


5SOa+ 2KMnOa+ 2HaO ——> 2HaSOa+ Ka§Oa + 2MnSO4 


Đ) nạo = Snouo,“ --0.02 -0,1 =0,005 (mol) 


V;o,= 24,79 -0,005 = 0,12395 L = 123,95 mL). 


16.13. Carbon vừa đóng vai trò chât oxi hoá, vừa đóng vai trò khử trong 
phân ứng (đ): 
0 =1 xã 

CaO + C Tố đc 

0 + : 
€ —> C + 2e: Clàchât khử 
0 =1 : 
€ + le ——› C: C là chât oxi hoá 


Lập phương trình hoá học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng 
electron: 


0 +2 
1xJC ——>C + 2e 
0 - 


1x|2C+2e —>2C 


Xác định được hệ sô của C trong cả hai vai trò chât oxi hoá và chât khử là 3, 
hệ số của CO là 1: 


Ũ 
CaO +3C ——> CaC, + CO 


16.14. Các phản ứng hoá học: 


2Mg + O¿ _HẾ G 2MgO 


109 


: 

Mg + Clà——› MgCla 

4AI +3O2 =.. 2AIlaOa 
0 

2AI +3Clạ ——> 2AICls 


a) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: mx =8,8§4-— 2,52 = 6,32 (g). 


Oz: xmol 
xị? 


Phần trăm thẻ tích khí O2 
b) Số mol electron chất 


1z; y mol 


32x+7ly= 6,32 


x=0,02 
=> 
y=0,08 
và Cla trong hỗn hợp lần lượt là 20% và 80%. 
oxi hoá nhận bằng số mol các chất khử đã cho: 


ty= 4n, # 2a, = 0,24 (mol). 


16.15. a) Lập phương trình 
electron: 


Xác định được hệ số của 


hoá học của phân ứng theo phương pháp thăng bằng 


+3 
2+; —Ê>y Kẻ. ,Ø;+5O, 
Ji +3 +4 
‹|Fe5; ——>Ee + 28 + lle 
0 -2 


Oz+4e ——>2O 
Fe8a là 4, FeaO2a là 2, Oa là 11 và SOa là 8: 


â 
+ 11Os —Ê_š.2Fe2O; + 8SOz 


4FeS2 
2/4-106 _ 

b) ngạs = 120 =2 
“muùi 11 

ñỌ — -1 Rpgg,— ki 


Vọ,= 24,79 -5,5-10! 


110 


-10! (mol). ; 


2-10? =5,5-10! (mol) 


TT, 


DI =6492 619 (1). 


=1363 450 L —© Vụ= 


GsG) 


NĂNG LƯỢNG HOÁ HỌC 


Bài 17. BIẾN THIÊN ENTHALPY 


TRONG PHẢN 


ỨNG HOÁ HỌC 


17.4C |172.C |17.3.C | 174.B 


17.5. B 17.8. A 


17.6. A | 17.7.B 


17.1. Oxi hoá glueose thành CO2 và H 
là phản ứng toả nhiệt (chọn C). 


T3. A,H32= AcH1y (NGO4)~2: A,HW, 
=9,16— 2-33,18=-—57.2Œ 


2O, tương tự phản ứng đốt chảy glucose 


(NO2) 
<0. 


Phân ứng toả nhiệt, NaO+4 bên hơn NOz (chọn @. 


17.4. Phân ứng nhiệt phân KNO3 chỉ xảy ra ở nhiệt độ cao, khi cung cập nhiệt 
vào, đó là phản ứng thu nhiệt, theo quy ước AH > 0 (chọn B). 


17.5. Khi ngừng đun nóng, phản ứng ( 
xây ra, chứng tó phản ứng (1) thu nÏ 


100-24% _ 


) dừng lại, chỉ còn phân ứng (2) tiếp tục 
hiệt, phân ứng (2) toả nhiệt (chọn B). 


17.6. Số mol O3 = 0,5 (moi 


48. 


ø 


298 — 


A,H 


17.7. A,H2 = Ecc + 4Ec-H + EH-H~— 


). 


2A,H$„(O3)— 3. A;H%¿ (O3) = 2A,H3(O3)— 3-0 =284,8 ŒJ). 


= A,H%¿ (O3) = 142,4 (kl/mol) (chọn A). 


Ec-c - 6Ec-H 


=ECŒc † EH-H - Ec-c - 2Ec-H 
=6]2 + 436 - 346 - 2-418 =—134 (k]) (chọn B). 
17.8. Số mol Ha= 1 moi, số mol Oz = 1 mol => Ha phân ứng hết, O› dư. 


Q x. -AH =-286 (KI) (chọn A). 


17.9. AH(1)=2-(-46)- 0— 0=- 92 (Kl). 
AH(@)=(-46) -0~ 0=- 46 (K]). 
Phản ứng toả nhiệt và AH (1) = 2-AH (2). 


1II 


Khi tổng hợp 1 tân NH: thì nhiệt lượng toả ra = =3 7:18" (k]). 


46-106 
7 


Tính theo 2 phương trình phân ứng đều ra kết quả giông nhau. 


17.10. AH (1) =(—635) + (393.5) - (—1 207) =+178.5 (K]). 
AH@)=(-393,5)- 0— 0=-393,5 (K]). 
17.14. Phản ứng (1) có A,H$,¿ > 0 là phản ứng thu nhiệt 
Phân ứng (2) có A,H?,; < 0 là phản ứng toả nhiệt 
17.12. a) Phân ủng trên chỉ xảy ra klúi nhận nhiệt bên ngoài, đó là phản ứng 
thu nhiệt. 
b) Do năng lượng liên kết trong phân tử các chất phân ứng rất lớn (Nz: 945 
kJ/mol, Oz: 494 kJ/mol) so với sản phẩm (NO : 607 kJ/mol) nên phản ứng trên 
khó xảy ra. 
17.13. Xét phản ứng giữa 2 mol AI với l mol FeaOz3 tạo ra l mol AlazOs và 
2 mol Fe. 
Biên thiên enthalpy của phản ửng: 
A,H% = AcH2 (Al2O2) +2- A;H (Fe) - 2- A;H2¿(Al)— A;H2,¿ (FeaO3) 
=102-(-16,37) +2-0— 2.0~— 160-(—5,14) =— 847,34 ŒI). 
Nhiệt dung của sân. phẩm: Œ=102:-0,84+ 2-56-0,67 = 160.72 (-K”?). 
847,34:10°-50% _ 
160,72 
Nhiệt độ đạt được = (25 + 273) + 2 636 = 2 934 (K) 


Nhiệt độ tăng lên: AT = 2 636 (K). 


17.14. a) CaHio(g) + “ Oz(g) — 4COs(g) + 5H:O()  () 


b) A,Hy¿ =3- Ec-c + 10-Ec-H + 6,5: Eo=o—4-2- Eœo — 5-2- Eo-H 
=3:346 + 10-418 + 6,5- 495 — 8- 799 — 10-467 =~2 626.5 (K]). 
_ 12.:108:2626,5 
xa 
Nhiệt cần đưn 1 âm nước: 2 - 10Ỷ- 4.2 - (100 ~ 25) = 630 000 (1) = 630 (1). 


Số âm nước: —..ố 918 (âm nước). 


= 964 163,4 (Œk]). 


112 


Bèi 18. ÔN TẬP CHƯƠNG 5 


18.1. D 18.2. A 18.3. D 18.4. C 18.5. D 


8.6. A 18.7. A 18.8. B 48.9. D 18.14. B 


18.1. Các phân ứng toả nhiệt như CO2 + CaO —> CaCO¿, phản ứng lên men... 
khó xây ra hơn khi đun nỏng (chọn D). 


182. (1) C§)+ COz(ø —> 2CO(g) ArH(1) 
(2) C@) + HzO(g) — CO() + Ha(g) ArH (2) 
(3) CO@) + HaO() —> COa(g) + Hz(g) ArH@) 
Lây phương trình phản ứng (2) trừ phương trình phản ửng (1) được phương 
trình phản ứng (3). 
Am) =AH 2)— AH(1) 
= 133,5 - 173,6 =- 39,8 (K]) (chọn A) 


18.3. S0 g NHaNO3~ 1 mol = Q = 26 (k]). 
AH >0, quả trình hoà tan thu nhiệt, nhiệt độ giảm đi một lượng là: 
26:10) — 
4/210 


625%, 


= Nhiệt độ cuỗi cùng là 25 — 6,2 = 18,8 °C (chọn D). 
18.4. Phát biểu (3) sai: Biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành 3.84 g Cu là: 


~210- 
— =12,6 (KT) (chọn C). 


18.5. 2 mol HCl phân ứng — nhiệt lượng toâ ra phải tăng gâp 2 lần (chọn D). 


18.6. Q= 447-333,5 = 149 074,5 I 149 (K]). 
=AH= _ =~—1 371 Œ) (chọn A). 


18.7. AH = ENsx † 3EH-n - 6EN-H= —92 (K]). 
= 946 + 3-436 — 6EN-H = —9). 
= Ex n=391 (kJ/mol) (chọn A). 


18.8. Phát biểu A sai: phản ứng thu nhiệt. 


113 


Phát 


iêu B đúng: phản ứng thu nhiệt nên tổng nhiệt cần cung cấp để phá vỡ 


liên kết lớn hơn nhiệt giải phóng khi tạo sản phẩm. 


Phát 


iểu sai: phân tử Ha và Ia có liên kết bền hơn HI, nghĩa là mức năng 


lượng thấp hơn. 


Phát biểu D không nói về sự trao đổi năng lượng của phân ứng. 


8.9. Cả 


a kim loại Mg, Zn, Fe đầu tác đụng với CuSOx với cùng tỉ lệ mol 1 : 1, km 


loại cảng mạnh thì càng toả nhiều nhiệt. 


Do Mg > Zn > Fe nên nhiệt độ tăng cao nhàt ở bình có Mg, rồi đến Zn, Fe 
(chọn D). 


8.10. N 


hiệt lượng toả ra là: 


Q=25:4.2-(39 ~ 32) = 735 (). 


Phản ửng xảy ra: 
Te(s) + CuSOa(aqg) —> FeSOx (aq) + Cu() 
Sô mol Fe = kệ > số mol CuSOa = :- Ẩ 0,005 (mol). 
56 I1 000 
=AH= LỆ, 147000 1= 147 (K]). 
0.005 


18.11. Q 


= 250 -4.2 -(80 —- 20) = 63 000 T = 63 (k]). 


56: 
= mecao = =33,6 œ). 
'CaO 105 @) 


18.12. CHa(g) + 2Oa(g) —> COs(g) + 2HazO() 
AHE(-392) + 2(—286) ~ (—75) = ~§89 (k]). 


Q 


_ 889)-12-101 _ 


~666,75- 103 (K]). 
T (K) 


18.13. Phản ứng xảy 1a: 


MgG) + 2HCl(aq) —> MgClz(aq) + Hz(g) 


Số mol HCl =0,1 mol. 


Q =m.C.AT = 100:4.2-8,3=3 486 (J). 
3e 
=AH=“ — =69 720 ()= 69,72 (K]). 


114 


18.14. CøHi2Os(l) + 6Oa(g) —› 6COa(g) + 6H2O(l) 
A,H$„ =6A,H$ (CO2) + 6A,H3,;(HạO) — A,H3„(CøHi2O¿) - 6A;H3,„ (O2) 
=6-(C 393,5)+ 6-(— 285,8) —(~ 1271)- 6-0 
=~2 804,8 (K)). 
Năng lượng người thợ tiêu hao = 500 -9,8- 10 = 49 000 (J) = 49 (K]). 


Khôi lượng glucose cần nạp = — =3,1Š (g) (chọn B). 


18.15. Nhiệt lượng của dung địch nhận là: 
500 -4,2-5 = 10 500 (1) = 10,5 (KD). 
Phản ửng hoá học xảy 1a: 
Zn(s) + 2HCl(aq) — ZnCla(aq) + Hz(g) 
Số mol HCI =0,5 mol; số mol Zn = 0,254 mol. 
= HCI hết, Zn phân ứng 0,25 mol. 


Nhiệt phên ủng là, KP Tự =42(D. 


8.16. 


H 
H—CEC—H + 2(—H) Án 
H 


AH=2E( -m + E(c=e) + 2E( -H) — 6E( -H) — E(€ ~€) 
=(2-414) + 839 + (2-436) — (6: 414) — 347 =— 292 (KJ/mol). 
Phản ứng toả nhiệt. 
8.17. a) Phân ứng (1) cần tiêu hao 1 nhiệt lượng để tách SOa ra thành § và O2 
nên toả nhiệt lượng ít hơn so với phản ứng (2). 
b) A,HỆ.(1) =2A,H9,(HaO) - 2A,H$„(Hz§S)— A,H)„(SO2) =—237 (K)). 
A,H3(2) =2A,H$% (HO) - 2A,H$,,(H2§) =—530,5 ŒD). 
A,H3(2)— A,H3(1) = A;H3„(SO2) =— 530,5— (237) =~293,5 ŒkJ). 
18.18. Phân ứng xảy 1a: 
HCl(aqg) + NaHCOa(aq) — NaCl(aq) + H›O(]) + COa(g) 
115 


AH =(-407)+ (—286) + (392) ~ (—168) ~ (932) = 15 (kl) 
= Phân ứng thu nhiệt. 
Số mol HCI = số mol NaHCG› = 0,1 mol => Q=0,1-15 = 1,5 1). 


15-10° 


Nhiệt độ giảm đi: AT — 
200-4,2 


=1,8°G. 


= Nhiệt độ cuỗi cùng là: 28 - 1,8= 26,2 °C. 


2 2 
18.1. Khi trộn hai đung địch, nhiệt độ trước phản ứng là: 2Š h Cố —255 9C, 


Nhiệt lượng toả ra là: 
Q= (50 +50) -4.2-(28 - 25.5) = 1 050 (1). 
Phản ứng xảy ra: 
AgNOs(aq) + NaCl(aq) —> AgCl) + NaNOs(aq) 


-Š 
co 0,025. 
1000 


Số mol AgNOa = số mol NaC] = 


=> AH=LÊE9 = 42 000 J=42 @). 
0.025 


48.20. Gợi số mol CHaOH và CzHsOH trong I0gX lần lượt là a và b. 
Ta có: 32a + 46b = 10 @ 
và 716a + 1 370b=291,9 q) 
Giải hệ (I) và (ID, ta được: a= 0,025; b=0.2. 
= Khỗi lượng CHaOH là: 320,025 =0,8 (). 


= Phần trăm tạp chất methanol trong X bằng 8%. 


116 


CHƯƠNG (6) TỐC ĐỘ PHÁN ỨNG ) 


Bài 19. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG 


9.1. D 19.2. A 9.5. C 49.6. D 19.8. C 


19.3. a) (1) giảm (do HCI phản ứng với NazCO¿ làm nồng độ NazCO¿ giảm); 


() không thay đổi; 

(1ï) giâm (do làm giâm nông độ NazCO); 

đv) tăng (do KaCOš cũng phản ứng với CO2). 

b) Nếu tăng áp suất, tốc độ phản ứng tăng. 
19.4. Tốc độ các phản ứng a, b, c, e thay đổi khi áp suất thay đối. 
19.7. Đun nóng nước đề phản ứng với magnesitm nhanh hơn. 
19.11. Các phản ứng xảy ra nhanh: (1), (3). 

Các phân ứng xây ra chậm: (2), (4). 

19.12. Tốc độ trung bình của phân tứng hoà tan magnesium: 


_Ũ 0U, mm =0,02 (g/8). 


19.13. Lượng zinc đã tan là: 0.4— 0.05 = 0.35 (mol). 


Thời gian đề hoà tan 0,35 mol zine là: GEỆ 70 (§). 
0,005 
19.14. Tôc độ phân ứng trung bình: 
AC 
v=_-—%=_0.02-~9.024 ~2 67.1072 (mol/⁄(L-3)). 


3At 3-5 


117 


19.15. Tốc độ các phân ứng thay đôi khi thêm nước vào bình phản ứng: 
a) Tăng (đo nông độ nước tăng). 
b) Giảm (do nước làm loãng nồng độ H2SO4). 
e) Giảm (do nước làm loãng nồng độ các chất tham gia phân ứng). 
19.16. Phản ứng (1) có tốc độ cao hơn. 
= Phân ứng (1) đã sử dụng nồng độ HCI cao hơn. 


19.17. a) v=k "Cho. 


b) Theo thời gian, nồng độ HzO› giảm dần nên tôc độ phân ứng giảm dàn. 
19.19. Nhiệt độ thâp, tốc độ phản ứng phân huỷ xây ra rất chậm. 
45.1077 
241077 


3.107 - 
3,25 4 


=2,25. 


19.20. a) Hệ số nhiệt độ: y = 


b) Tôc độ phân ứng ở 60 °C: v= 8,89-10”8 (mol/(L.s)). 


19.21. Đường kính có kích thước hạt nhỏ nên điện tích bể mặt lớn, phản ứng 
nhiệt phân tạo nước hàng nhanh chóng. Đường phèn có kích thước hạt lớn 
niên điện tích bê mặt lớn, khó phản ứng tạo nước hàng. 


19.22. Dạng bột đề tăng diện tích bể mặt tiếp xúc giữa xúc tác và H›2O2. 


19.23. Đập nhỏ đá vôi đề tăng diện tích bề mặt, tăng tóc độ phản ứng phân huý. 
Tuy nhiên, nêu nghiên đá vôi thành bột mịn thì CO2 lại khó thoát ra khỏi khối 
chất rắn. Khi đó CO› lại tác đụng với CaO ở nhiệt độ cao, tạo thành CaCOs: 


CaO + COa2-—> CaCOa 
19.24. a) Biểu thức tính tôc độ phản ứng trung bình: 
AON, = AC, = ÁOw, - ACno 


v= 


- đểÁt - 5IÁC 4: 6:AE” 
b) Trong bình kín, tỉ lệ về nồng độ chính là tỉ lệ về số mol. Do đó, tốc độ phân 
ứng có thê được tính thông qua công thức: 
ANH, _ An „ ` ATNO _ Anh o 
4-At 5-At 4-AT 6-At ` 


Ta có: Thị ð = 0,024mol. 


v=- 


Ho 0024-0 


= =16-10”3 @ndl⁄). 
6AI 6(25-0) 7 QHA/D) 


Tốc độ trung bình của phản ứng: v = 


118 


e) Ta có: sô mol NHạ ban đầu là 0,025; số mol Os ban đầu là 0,03 mol. 


ADNH, —- ẢAng, 
=— +=———.2=1,6-10°3 (mol⁄h) 
VY TA GIÁ n no) 


= Sau 2,5 giờ, số mol NHš còn lại là 9.103 mol; số mol Oz còn lại là 0.01 mol. 


19.26. a) Đồ thị 


Thổ tích SO; (mL) 


0 10 20 30 40 50 60 70 80 
"Thời gian (giây) 


b) Thời điểm đầu: tôc độ phân ứng rất nhanh. 

e) Thời điểm kết thúc phân ứng: đồ thị nằm ngang. 

đ) Tốc độ trung bình trong các khoảng thời gian: 

— Từ 0 + 10 giây: vẽ =I, 25(mL/§); 

20,0—12,5 
20-10 


31.0—20.0 
40-20 


— Từ 10 + 20 giây: v= =0,75(mL⁄); 


=0,5 


Sù 

®% 
k 
w 

“ 


— Từ 20 + 40 giây: v= 


19.27. Thay giả trị của v và nông độ CIOs, NaOH lần lượt vào biểu thức tốc độ 
phản ứng. 
=Sx=2vày=l. 

19.28. a) Đại lượng đo: nồng độ HBr thay đổi theo thời gian. 
Đồ thị có dạng: 


119 


Nồng độ 
HBr 


b Thời gian phản ứng 
(Nông đô dung dịch HBr tăng dần theo thời gian. Khi phản ứng kết thúc, đường 
nảy nằm ngang). 
b) Đại lượng đo: áp suất tổng cộng thay đổi theo thời gian. 
Đồ thị có dạng: 
Áp suất 
tông cộng 


k Thời gian phản ứng 
(Khi phản ứng xảy 14, số mol khí giảm niên áp suất tỏng công giảm theo thời 
gian. Khi phản ứng kết thúc, đường này nắm ngang). 

19.29. Đường (a): nồng độ HCI thay đổi theo thời gian (nồng độ tăng đần, 
lượng tăng gâp đôi I). 

Đường (b): nồng độ I› thay đổi theo thời gian (nồng độ tăng đần). 
Đường (e): nòng độ ICI thay đổi theo thời gian (nồng độ giảm đần, lượng giảm 
gấp đôi Hạ). 
Đường (đ): nòng độ Ha thay đổi theo thời gian (nông độ giảm đần). 
19.30. a) Tôc độ phân ứng tăng lên 2 lần. 
Đ) Tốc độ phản ứng giảm 8 lần. 
19.31. a) 7,5 mL/mmmn. 
b) 2,5 mm 
19.32. a) Tôc độ phân ứng ở 25 °C là 0,27 g/min. 


120 


Tốc độ phản ứng ở 35 °C là 0,57 g/min. 


Hê sô nhiệt đô của phản ứng: y = 


b) Tôc độ phân ứng ở 45 °C là 1,20 g/min. 
Khôi lượng côc sau 1 phút là: 235,40 — 1,20 = 234,20 (g). 

19.33. Miễng iron có nhiều lỗ có điện tích bề mặt lớn hơn nên lúc đầu tốc độ 
phản ứng với HCI cao hơn. Đô thị (2) mô tả tôc độ thoát khí tử miếng 1ron B, 
Đô thị (1) mô tả tốc độ thoát khí từ miêng 1ron A. 

19.34. Xúc tác MnOa có hiệu quả cao hơn vì đồ thị nông độ HaO: theo thời 
gian khi có mặt MnOz đốc hơn khi có FezOx 

49.35. a) Tia lửa điện chỉ cung câp năng lượng, không là chất xúc tác. Phân tử 
H› và O; hập thụ năng lượng đó để có năng lượng cao hơn giá trị năng 
lượng hoạt hoá, xảy ra phân ứng. 

Cñx¿ ý: Nhiệt tạo thành ra từ phản ứng H› + Os —> 2HaO lại cung cấp Tiãng 
lượng đề phản ứng tiếp tục xảy ra. 


b) Bột kim loại là chất xúc tác, làm giảm năng lượng hoạt hoá của phân ứng, 
giúp phản ứng xảy ra. 


Bèi 20. ÔN TẬP CHƯƠNG 6 


20.1.C 20.3. C 20.4. A 20.5. C 


20.2. Có thê dùng 3 cách: 
— Tăng nhiệt độ: đun nóng bình phân ứng. 
— Tăng nồng độ: dùng đung dịch HCI đặc. 


— Tăng điện tích bể mặt: dùng zine (đạng bột) hoặc zine có kích thước hạt nhỏ. 


20.3. Các biện pháp làm tăng tôc độ phân ứng là (1), (2), (4), (5) (chọn €). 
20.6. a) Tôc độ phản ứng tí lệ nghịch với thời gian. Vậy khi tăng nhiệt độ từ 
0 °C lên 30 °C, tốc độ phân ứng tăng 8 lần. 


R 30-0 vụ 
Gọi hệ sô nhiệt độ là y, ta có: y 10 s“ =y=2 


121 


b) Nếu bảo quản ở 20 °C, táo bị hư sau 6 ngày. 

20.7. (1) Sai: các hạt (phân tử, nguyên tứ, ion) của chất phân ứng phải va chạm 
với nhau và va chạm phải đú mạnh mới gây ra phân ứng. 
(2) Đúng. 
(3) Sai: tốc độ phản ứng tăng lên bao nhiêu lần tuỳ thuộc vào hệ số nhiệt độ y. 
(4) Sai: năng lượng va chạm giữa hai phân tử chât phản ứng phải cao hơn năng 
lượng hoạt hoá đề gây ra phản ứng. 
(5) Đúng. 

20.8. (1) Tôc độ phân ứng tăng lần 4 lần; (¡) Tốc độ phản ứng giảm đi 3 lần; 
(ii) Tốc độ phản ứng không đôi. 


20.9. a) Hằng số tốc độ tỉ lệ thuận với tốc độ phản ứng. 


221-121 
Gọi hệ số nhiệt độ là y,tacó:y 19 = 


= yl°=2 656,25 y=2,2. 
167-127 k 


b) Gọi hằng số tôc độ ở 167 °C là k. Ta có: y 19 = nh 


Thay y=2,2 => k=3,75-10 5, 


20.10. a) Tốc độ phân ứng tỉ lệ nghịch với thời gian. 
38 


Gọi hệ số nhiệt độ là y„ ta có: y= š 


b) Nếu luộc miếng thịt ở 80 °C, thời gian cần là: 3,8- 1.1875 = 4,5 (min). 
20.11. Từ 0.128: 10” g đioxin phân huỷ còn lại 10” g tức là đã giảm: 


0,128-1073 


T  NG 128 =2 (lần). 


Vậy thời gian cần thiết để 0,128- 103 g đioxin phân huỷ còn lại 1076 gh: 
8-7 = 56 (năm). 


20.12. a) Tốc độ phân ứng tỉ lệ nghịch với thời gian. 


Vậy khi nhiệt độ tăng lên 10 °C (từ 27 °C lên 37 °C), thời gian để lượng hoạt 
chất giảm đi môt nửa là: — =4 (). 
b) Kii chât kháng sinh này chỉ còn 12,5% so với ban đầu, tức là lượng đã giảm 
cả: 827 (lần) so với ban đầu. 

12,5 


Thời gian cần đề lượng chât kháng sinh giâm đi 8 lần là: 4- 3 = 12 (h). 


123 


CHƯƠNG (7Ề NGUYÊN TỐ NHÓM HALOGEN ) 
Bài 21. NHÓM HALOGEN 


map [ức [me |mep [an 


2116 A |?117B |2118B |2119C |2120.B 


21.21. F2 tác dụng với H2 mạnh nhất nên phản ứng: 
Hz(g) + Fz(g) ——> 2HF(8) 
có biên thiên enthalpy âm nhật. 
2 tác dụng với H› yêu nhất nên phản ứng: 
H2Œ)+ Ia(g) ——> 2HI(g) 
có biến thiên enthalpy ít âm nhất. 
Iuư vậy, biến thiên enthalpy của các phân ứng tăng dần trong dãy trên. 
21.22. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 


0,852 
71 


mạ = 1,332~ 0,48 =0,852 (8) => nại = =0,012 (mol). 


Phương trình hoá học: 
M + G,-—Ÿ#;MGI, 
Mol: 0,012 0,012 


0,48 
0,012 


=40.M là Ca. 


21.23. a) Phương trình hoá học: 
Ha + Clã ——> 2HCI 
Ban đầu (mol): 0,04 0.04 
Phản ửng (mol): 0.036 0/036 <— 0.072 


124 


Hiệu suất phản ứng là: 


-_Ú:03Bï 3 đựng: — đốn 
H "004. 100% = 90% 

b) Phản ứng cỏ số mol khi hai về bằng nhau nên tổng số mol khí trước và sau 
phản ứng bằng nhau, dẫn tởi áp suất bằng nhau: Pì = P›. 

21.24. Hiện tượng hồ tỉnh bột chuyên màu xanh tím chứng tô sau phân ứửng ông 

thứ hai có sinh ra la nên muối X là KI. 

Phương trình hoá học của các phản ứng: 
KI + AgNO —> KNO: + Agll 
2KIL + Braz——> 2KBr + l› 

21.25. a) Dung địch hút âm cần có khả năng hút nước và không tác đụng với 
chất cần làm khô là Cla, do vậy không chọn dung dịch có tính kiểm. Đề xuất 
chọn dung địch H:SO+x đặc. 

b) Để hạn chê khí Cl› bay ra cần chọn dung địch có tính kiểm để tắm vào bông 
đây ở miệng bình thu khí. Đề xuất chọn dung dịch NaOH 4%. 


Bài 22. HYDROGEN HALIDE. MUỐI HALIDE 


224. A 22.5.B 


22.9.C 22.10. B 


2214.B |22.15.C 


2219.D |22.20.C 


22.21. a) Hiện tượng nước phun vào bình chứng tỏ áp suât khí trong bình đã 
giảm rât nhanh. 


b) Sự giâm nhanh áp suất chứng tỏ khí hyđrogen chÍoride đã tan nhanh vào nước. 
22.22. a) NaHCOa + HCI ——> NaC] + COa + HaO 
b) (CeHioOs)n + nH:O _ nCoHI2Os 


125 


22.23. NaBr + AgNOs ——> NaNO¿ + AgBr| (màu vàng nhạt) 
2NaBr + Cla ——> 2NaCl + BI: 


(Br› tan vào trong benzene làm xuât hiện màu đa cam) 


22.24. X làm hồ tinh bột chuyển sang màu xanh tím nên X là dung địch iodine. 
Z tác dụng với NaHCO2 tạo bọt khí nên Z là hydrochloric acid: 
NaHCO¿+ HCI ——> NaCl + COa + H2O 
Y là sodium chloride (chọn A). 


Bài 23. ÔN TẬP CHƯƠNG 7 


23.4.A 23.2.C 233. B 23A. A 23.5.D 23.6. C 


23.7.C 23.8.D 239.B 2310.A |23.11D |23.12.B 


2343.D |231.A |2315D |23.16C |2317D |23.18.C 


2349.A |23.20D |2322.C 


23.20. Chloramine-B (CøHsOsSNCI) là hợp chât hữu cơ chứa nguyên tử 
chlorine, để tác dụng với nước tạo thành hypocholrite có tác đụng diệt 
uấn mạnh: C¿H¿Oz§NCI + HO ——> CaHaO2§NH + HCIO 


lan 


23.21. Cu(OH)a+ 2HCI ——> CuCla + 2H2O 
CuCOa +2HCI ——> CuCl¿ + COa + 2H2O 


23.22. Y hoà tan được silicon đioxide nên Y là dung địch HE: 
SiO2 + 4HF ——> SiF4 + 2HaO 


Z tác dụng với đung dịch silver nitrate thu được kết tủa vàng nên Z là 
pofassium 1odide: KĨ + AgNOa ——> KNO¿ + Agl| 


X là dung dịch hydrofluoric acid (chọn C). 


117 


23.23. ngao†— 10 T005 


=0,002 (mol). 


Thí nghiệm chỉ xảy ra phản ứng tạo kết tủa AgCl (ưu AgF là muôi tan): 
NaCl + AgNO; ——> NaNO, + AgCll 
Mol: 0,002 —~ 0,002 
m=0,002 -143,5 =0.287 (g). 


23.24. Phản ứng điện phân sinh ra khí chlonne ở anode, hydrogen và sodium 
hydroxide ở cathode: 2NaCl + 2HzO —##“› 2NaOH + Hạ + Clz 
Do không có màng ngăn điện cực nên khí Cla và NaOH khuếch tán sang nhau 
trong binh điện phân và xảy ra phản ứng: 
2NaOH + Cla ——› NaCl + NaC]O + HO 
Tổng hợp hai phản ứng xảy ra trong quá trình điện phân là: 
NaCl + HạO —#4› NaClIO + Hạ 


127 


Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin trân trọng cảm ơn 
các tác giả có tác phẩm, tư liệu được sử dụng, trích dẫn trong cuốn sách này. 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYỄN ĐỨC THÁI 
Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH 


Chịu trách nhiệm nội dung: 
Tổng biên tập PHẠM VĨNH THÁI 


Biên tập nội dung: VĂN THỊ MINH HUỆ - NGUYỄN VĂN NGUYÊN 
Thiết kế sách: NGUYÊN THANH LONG 

Trình bày bìa: NGUYỄN BÍCH LA 

Sửa bản in:NGUYỄN VĂN NGUYÊN 

Chế bản: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 
Tất cả các phần của nội dung cuốn sách này đều không được sao chép, lưu trữ, chuyển thể 
dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 


BÀI TẬP HOÁ HỌC 10 
Mã số: G1BHXHO01H22 
SLK), khổ 17 x 24cm. 


In........ cuốn (QĐ..... 
In tại Công ty cổ phần ï 
Số ĐIQB: 520-2022/CXBIPH/24-280/GD. 

Số QĐXI -/ QĐ-GD ngày ... tháng ... năm 2022 
Inxong và nộp lưu chiểu tháng....... năm 2022. 

Mã số ISBN: 978-604-0-31713-1 


HUÃN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


BỘ SÁCH BÀI TẬP LỚP 10 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG 


1. Bài tập Ngữ văn 10, tập một 8. Bài tập Vật lí 10 
2. Bài tập Ngữ văn 10, tập hai 9. Bài tập Hoá học 10 
Toán 10, tập một 10. Sinh học 10 
Toán 10, tập hai 11. Bài tập Tin học 10. 
12. Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 
p Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 
¡ng Anh 10— Global Success — Sách bài tập. 


Các đơn vị đầu mối phát hành 

se Miền Bắc: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội 
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc 

s Miền Trung: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng 


e Miền Nam: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam 
CTCP Sách và Thiết áo dục miền Nam 
e Cửu Long: CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long 


Sách điện tử: http://hanhtrangso.nxbgd.vn 


nộ tin Mề liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem. 
"htpi/hanhtrangsoanxogdvn. 
khoá, 


ll| lÌ 
Giá: 17.000 4 


